TRƯƠNG THANH MÃN 


NGOẠI GIAO 
TRUNG QUỐC 


Người dịch: ThS. NGUYÊN THỊ THU HẰNG 
Hiệu đính và Giới thiệu: TS. DƯƠNG NGỌC DŨNG 


@ 





<< 
NHÀ XUẤT BẢN NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP 
TRUYỀN BÁ NGŨ CHÂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC 
Trương Thanh Mẫn 


ISBN: 978-604-58-0281-6 


Copyright © 2011 China Intercontinental Press. 

Bất kỳ phần nào trong xuất bản phẩm này đều không được phép sao chép, lưu giữ, đưa vào 
hệ thống truy cập hoặc sử dụng bất kỳ hình thức, phương tiện nảo để truyền tải: điện tử, cơ 
học, ghỉ âm, sao chụp, thu hình, phát tán qua mạng hoặc đưới bất kì hình thức nào khác nếu 
chưa được sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản. 

Ấn bản này được xuất bản tại Việt Nam theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyển giữa Nhà 
xuất bản Truyền bá Ngũ Châu, Trung Quốc và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. 


Lời giới thiệu 


thể nói, không có đề tài thảo luận nào dễ gây tranh cãi như Trung Quốc, đặc biệt tại 

Việt Nam hiện nay. Phải thành thật thú nhận rằng, tôi là người hâm mộ Trung Quốc 

“từ đâu đến chân; nhưng có khi cũng phải rà soát lại sự hàm mộ của mình khi có được 

thông tin mới. Chẳng ai phủ nhận rằng, Trung Quốc là một đất nước vĩ đại về nhiều mặt. 

Trên nhiều phương diện như; văn hóa, tổ chức chính trị, quản lý kinh tế, kinh doanh thương 

mại,... Trung Quốc có thể đóng vai trò làm tấm gương soi cho Việt Nam. 5oi để học hỏi 

những điều tích cực và tránh né những sai lắm mà quốc gia khổng lô này đã phạm phải 
(Cách mạng Văn hóa là một ví dụ). 


Trên bình diện toàn cáu, việc học hỏi nghiên cứu về quốc gia khổng lồ này lúc nào 
cũng thu hút được sự quan tâm của giới trí thức và truyền thông. Trong quan hệ quốc tế 
ngày nay, Trung Quốc nghiễm nhiên đóng vai trò quyết định không thua kém gì so với các 
siêu cường thế giới khác. Trong bộ sách nồi tiếng "Thể giới đi về đâu?" (NXB. Thể Giới, Hà 
Nội, 2010) tác giả Gizegorz VW, Kolodko đã dành rất nhiều trang giấy cho vai trò của Trung 
Quốc trong thể giới đương đại. Ông viết: “Trung Quốc đã đi theo con đường của Trung 
Quốc, là con đường đặc biệt đúng đân nếu nhìn từgóc độ phát triển” (t. 316). 


Bộ sách Trung Quốc gồm 12 quyển của Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu với nhiều 
hình ảnh minh họa sinh động, đã cung cấp cho người đọc một bức tranh toàn cảnh về 
Trung Quốc đương đại sau 30 năm cỏi cách kinh tế. Tất cỏ các phương diện của kinh tế, 
văn hóa, xã hội Trung Quốc đều được đề cập đến một cách ngắn gọn, có sức khái quát 
cao, dễ cho người đọc nằm bắt được những thông tin cơ bản: chế độ chính trị, kính tế, lịch 
sử, văn hóa, xã hội, địa lí, pháp luật, ngoại giao, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, khoa học, 
kỹ thuật, giáo dục, môi trường. Có thể nói đây là bộ bách khoa toàn thư về Trung Quốc 
hiện đại. Tôi càm thấy hơi thất vọng khi thấy thiếu những phần bàn về nghệ thuật, điện 
ảnh, văn học, triết học, ẩm thực, y học, phong thủy, nhưng có lề như vậy lại tốt hơn. Nếu 
những người chủ biên quả ôm đồm, bộ sách chắc chân sẽ dây gấp đói, dễ làm người đọc 
khiếp đảm. Vả lại, đã có khá nhiều các bộ toàn thư khác liên quan đến văn học và triết học 
rối, sự đóng góp của bộ sách sẽ không có điểm nhấn rõ tột. 


Điểm nhấn của bộ sách này, theo tôi, gốm có hai điểm. Điểm thứ nhất là người đọc. 
Thông qua cách trình bày, chúng ta dễ dàng nhận ra độc giả mục tiêu của bộ sách này là 
các độc giả phổ thông, ham hiểu biết, nhưng không phải là những chuyên gia về Trung 


Quốc học. Phương thức trình bảy ngắn gọn, giản dị, kèm theo nhiều hình ảnh minh 
họa, nội dung chuyên sâu hơn một tờ nhật báo, nhưng không nặng né phán tích như 
một cuốn sách chuyên khảo. Các doanh nhân bận rộn, các nhà giáo trung học, các sinh 
viên thuộc chuyên ngành Đông Phương học, Trung Quốc học, Quan hệ Quốc tế. Kinh tế 
Chính trị kể cà giới truyền thông báo chí. đều có thể tìm thấy trong bộ sách này những 
thông tin hữu ích. Điều đáng khen là văn phong tuyên truyền chính trị của lối viết thập 
niên 60-70 đã được tỉnh giảm liều lượng khá nhiều, tránh cho người đọc cảm giác khó 
chịu không cần thiết. 


Điểm nhấn thứ hai là nội dung. Chúng ta thấy khá rõ là nội dung xoay quanh các vấn 
đề hiện đại và đương đại, nhằm giới thiệu một đất nước Trung Quốc hết sức hoành trắng, 
đang vươn lên tăng trưởng từng ngày, đạt được hết thành tích này đến thành tích khác trong. 
nhiều lĩnh vực đa dạng, đặc biệt là kính tế: ngoại giao. Sự thành công đây ấn tượng về kinh 
tế của Trung Quốc đã khiến Hồ Cẩm Đảo từ bỏ đường lối ngoại giao tương đối đè dặt của 
Đặng Tiểu Bình và đòi hỏi thế giới phải công nhận vai trò lớn hơn của Trung Quốc trong các 
quyết định chiến lược toàn cầu. Sự vươn lên của Trung Quốc cũng đồng thời báo hiệu vị trí 
số hai của Nhật Bản trong nền kinh tế thể giới đã kết thúc và ngay cả vị trí siêu cường số một 
của Mỹ cũng đã lung lay. Đương nhiên con voi Ấn Độ cũng có khả năng trở thành một địch 
thủ đáng gờm của con rồng Trung Quốc, nhưng ngày đó còn xa. Ấn Độ, trừ việc gia tăng dân 
số, còn thuơ Trung Quốc về nhiều phương diện. 


Bản dịch sang Việt ngữ đã được thực hiện bởi các cán bộ giảng đạy Trung văn trẻ, 
các dịch giả cộng tác thường xuyên của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 
làm việc tích cực trong một thời gian ngắn để hoàn thành đủng hạn, sẽ là một đóng góp 
đây ý nghĩa vào kho tư liệu về đất nước và con người Trung Quốc vốn hết sức phong phú 
trên thị trường kiến thức Việt Nam. Việc phiên dịch tiếng Hoa không hề dễ dàng chút nào 
vì thói quen thích dùng các thành ngữ, điển tích của các con cháu Khổng Tử, nhưng các 
dịch giả và đội ngũ biên tập của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phổ Hồ Chí Minh đã làm 
hết sức mình để bảo đàm cho bản dịch tránh khỏi các sơ sót. Dù vậy, các sai lâm liên quan 
đến việc phiên âm các nhân danh, địa danh, văn hóa... chắc chân là điều khó tránh khỏi. 
Mong được các bậc thức giả cao minh chỉchính. 


Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! 


Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2012 
TS. Dương Ngọc Dũng. 


Lời Nhà xuấtbản 


le» cuộc cải cách cũng như những kỳ tích kinh tế mà Trung Quốc giành được đã 
khiến cho sức mạnh tổng hợp của quốc gia này ngày càng trở nền mạnh mẽ, ảnh 
hưởng quốc tế cũng mỗi lúc một lớn hơn. Càng ngày càng có nhiều bạn nước ngoài 
muốn tìm hiểu và làm quen với đất nước Trung Quốc Với mong muốn giúp họ có thể tìm 
được cách nhanh nhất để thực hiện khát vọng này, giúp họ hiểu và nắm bắt được những 
tình hình cơ bản nhất của Trung Quốc chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã tổ chức 
một nhóm chuyên gia, học giả bắt tay vào biên soạn “Tủ sách Trung Quốc? 


“Tủ sách Trung Quốc” gồm 12 quyển, lần lượt giới thiệu tình hình cơ bản của quốc 
gia này ở hâu hết các khía cạnh như địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tế. văn hoá, pháp luật, 
quốc phòng, xã hội, khoa học và giáo dục, môi trường, dân tộc và tôn giáo. Hiểu được 
những điều ấy chính là những bước đệm đầu tiên cho việc tìm hiểu đất nước Trung Quốc. 


Chúng tôi hy vọng thông qua “Tủ sách Trung Quốc” này, độc giả có thể hiểu một 
cách khái lược về mọi mặt của đất nước Trung Quốc. Trước hết là những nhận thức về 
lịch sử văn hóa. Lịch sử văn hóa là nền tảng văn minh của mỗi quốc gia. Là một hình 
thải quan trọng của văn minh nhân loại, văn minh Trung Hoa là một trong những nén 
văn minh vỏ cùng độc đáo vẫn được lưu giữ cho đến ngày nay. Tiếp theo là tìm hiểu 
những tình hình cơ bản của Trung Quốc. Trung Quốc là một nước đang có tốc độ tăng 
trưởng nhanh, cao nhất thế giới, dân số đông, xuất phát điểm từ một nền kinh tế nghèo. 
khó và phát triển không cân đối. Thế nhưng, vượt lên trên những khó khăn của chính 
mình, Trung Quốc đã kiên trì đi trên đường lối tiêng, kiên trì giữ vững sự phát triển, đồng 
thời tiếp thu những thành quả văn minh của nhân loại để cuối cùng vạch ra con đường 
phát triển trong tương lai của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Trung Quốc 
giữ vững lập trưởng coi xây dựng kinh tế làm trọng điểm, kiên trì cải cách mở cửa, về đối 
nội thì xây dựng một xã hội hòa hợp, về đối ngoại thì thúc đẩy xây dựng một thế giới 
hòa bình, bền vững và cùng nhau phát triển, cùng nhau phón thịnh. 


Hy vọng tằng “Tủ sách Trung Quốc” này sẽ giúp bạn đọc bước những bước đầu tiên 
trong “hành trình tìm hiểu Trung Quốc” của mình. 


Bắc Kinh năm 2010 
Nhà xuất bản Truyền bá Ngũ Châu 


13 


19 


Mục lục 


Lời nói đầu 





Xây dựng thế giới hòa hợp, 
hòa bình lâu dài, cùng nhau phát triển 





Kiên trì độc lập tự chủ, 
bảo vệ chủ quyền và an ninh 





43 Tích cực tham gia ngoại giao 
đa phương, phát huy vai trò xây dựng 


—. 


71_ Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, 
triển khai chính sách ngoại giao toàn diện 





105 Thích nghỉ với sự phát triển toàn câu hóa, 
triển khai chính sách ngoại giao chung 





tdtp-Eeschviet su vn 


Lời nói đầu 


ăm 2009 là năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành 

lập vừa tròn 60 năm, và ngoại giao của đất nước Trung Quốc 
mới cũng đã trải qua quá trình 60 năm. 

60 năm này có thể chia thành hai giai đoạn, đó là giai đoạn 30 
năm đấu kể từ khi nước Trung Quốc thành lập và 30 năm sau cải cách 
mở cửa từ năm 1978. Trong giai đoạn 30 năm đầu, nhiệm vụ chủ yếu 
của ngoại giao Trung Quốc là phản đối sự đe dọa của các nước lớn, 
cũng cố độc lập, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; nhiệm vụ 
chủ yếu trong 30 năm sau là phát triển và thay đổi để thích nghĩ dưới 


mọi hình thức, xây dựng môi trường quốc tế và môi trường xung 
quanh thật tốt để thúc đấy kinh tế trong nước phát triển, từ đó thúc 
đẩy cả đất nước cùng phát triển. 


È Lời nói đầu 


Ngày 1 tháng 10 
năm 1949, nước 
Công hòa Nhân dân 
Trung Hoa thành lập. 
Chủ tịch Mao Trạch 
Đông đọc thông cáo 
của Chính phủ Nhân 
đân Trung ương tại 
Thiên An Môn 





tdtp-Eeschviet su vn 


Ngoại giao Trung Quốc 





10 


Hai giai đoạn 30 năm mà ngoại giao Trung Quốc đã trải qua vừa có một mối liên hệ 
rất rõ nét, vừa mang những đặc điểm nổi bật mang tính giai đoạn. 30 năm đầu, ngoại 
giao Trung Quốc đã giành được những thành tựu lớn trong việc củng cố chủ quyền, bảo. 
vệ độc lập, đó là đã cắt đứt được các mối quan hệ ngoại giao mang lại bao điều nhục nhã 
cho Trung Quốc trong chế độ phong kiến, trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi, Trung Quốc 
đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới với một hình thức hoàn 
toàn mới, từ đó đã giành được cho mình vị thế bình đẳng và sự tôn trọng trên vũ đài 
quốc tế; Trung Quốc đã bảo vệ và củng cố được nền độc lập của đất nước, thực hiện tính 
tự chủ trong ngoại giao, đảm bảo an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; Trung Quốc đã 
thông qua giải pháp đàm phán hòa bình để giải quyết những vấn đề tranh chấp lãnh thổ 
trong lịch sử với nhiều nước láng giềng, từ đó cải thiện mối quan hệ với những nước xung. 
quanh, hình thành nên một môi trường xung quanh ổn định chung; ra sức ủng hộ rất 
nhiều quốc gia đang phát triển, hình thành và xảy dựng truyền thống hữu nghị bến chặt; 
xây dựng một đội ngũ ngoại giao với hình thức mới, giúp cho chính sách ngoại giao độc 
lập tự chủ có sự bảo đảm về mặt tổ chức. 

Hội nghị toàn thể lấn thứ 3 khóa 11 được Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập năm 
1978 đã mở ra một thời kỳ lịch sử mới cho công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc, 
ngoại giao Trung Quốc cũng bước vào một giai đoạn lịch sử mới. Ngoại giao Trung Quốc 
luôn biết kế thừa và sáng tạo, giương cao ngọn cờ hòa bình nên đã giành được những 
thành tựu to lớn hơn. 


Một là, ngoại giao Trung Quốc đã tạo nên một môi trường quốc tế và môi trường xung 
quanh thật ưu việt cho việc xây dựng kinh tế trong nước, đảm bảo kinh tế Trung Quốc liên tục 
phát triển ổn định với tốc độ cao. Tổng giá trị sản phẩm quốc nội của Trung Quốc đã từ hơn 
364,5 tỷ nhân dân tệ vào năm 1978 tăng lên hơn 30.000 tỷ nhân dân tệ vào năm 2008, Tỷ lệ 
đóng góp của kinh tế Trung Quốc trong tăng trường kinh tế của thế giới là hơn 10%, sức mạnh 
của Trung Quốc đã có một sự thay đổi vô cùng to lớn. 

Tiếp theo phải kể đến việc Trung Quốc luôn tích cực gia nhập vào xã hội quốc tế, 
hình thành nên những mối quan hệ tốt đẹp với thế giới bên ngoài. 30 năm nay, Trung 
Quốc đã tham gia hơn 100 tổ chức quốc tế giữa các chính phủ, ký kết hơn 300 công ước 
quốc tế, tham dự 24 đợt hành động duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc với số người 
được cử đi tham gia lên đến hơn chục ngàn. Nhờ những hoạt động tích cực này, Trung 
Quốc đã trở thành thành viên quan trọng trong hệ thống quốc tế. Trong quá trình hòa 
nhập với hệ thống kinh tế quốc tế, Trung Quốc thuận theo xu hướng toàn cầu hóa, tích 
cực tham gia các hoạt động xã hội quốc tế, kiên trì với tư cách của một nước đang phát 
triển, dựa trên nguyên tắc cân bằng cán cân giữa quyền lợi và nghĩa vụ, ra sức bảo vệ và 
thúc đẩy quyền lợi của Trung Quốc cũng như các nước đang phát triển khác; đồng thời, 
Trung Quốc cũng hiệp thương, hợp tác với các tổ chức quốc tế khác nhau, nâng cao khả 
năng thích nghỉ đối với xã hội quốc tế. 


> Lời nói đầu 








Ba là, trong các sự vụ quốc tế, Trung Quốc chủ trì công lý quốc 
tế, vì vậy mà địa vị quốc tế cũng không ngừng gia tăng. Trong việc giải 
quyết những vấn đề mang tính toàn cầu cũng như những xung đột 
khu vực, Trung Quốc kiên trì đàm phán hòa bình, đàm phán ngoại giao; 
trong việc giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu toàn cầu, vệ sinh 
công cộng v.v... Trung Quốc tích cực gánh vác những nhiệm vụ quốc 
'tế tương ứng, thực hiện cam kết của mình, những mặt này Trung Quốc 
đều nhận được sự đánh giá cao của xã hội quốc tế. 30 năm nay, những 
đóng góp của Trung Quốc đối với hòa bình và sự phát triển của thế 
giới to lớn hơn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử, hình tượng quốc tế của 
Trung Quốc cũng tốt đẹp hơn bất cứ giai đoạn nào từ trước đến nay. 

Bốn là, đường lối ngoại giao của Trung Quốc đã được mở ra, hình 
thành nên một bố cục quan hệ đối ngoại tốt đẹp mang tính toàn diện. 
Hiện nay, có tất cả 171 quốc gia đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 
Trung Quốc. Trong quá trình phát triển mối quan hệ với những nước 
phát triển ở phương Tây, Trung Quốc đã tuân thủ nguyên tắc vượt qua 
mọi sự khác biệt về chế độ xã hội cũng như hình thái ý thức để phát 
triển quan hệ quốc gia, tìm đến những điểm tương đồng nhưng vẫn 
chấp nhận những sự khác biệt, kiên trì đối thoại, không hề manh động, 
giải quyết thỏa đáng những mâu thuẫn và tranh chấp, mở rộng lợi ích 
chung, xây dựng mối quan hệ hợp tác và quan hệ đối tác chiến lược với 
nhiều hình thức khác nhau, hình thành nên một cục diện tốt đẹp cho. 
sự phát triển toàn diện mối quan hệ ngoại giao. Trên nguyên tắc hiệp. 
thương bình đẳng và thấu hiểu lẫn nhau, Trung Quốc đã ký kết những 
điều ước và hiệp định biên giới với 13 trên tổng số 14 nước láng giềng. 
Đối với những vấn đề khó khăn còn đang tồn tại, Trung Quốc tuân 
theo nguyên tắc “tạm ngưng tranh chấp” để đi đến những thỏa thuận 
tạm thời, tạo nên một môi trường xung quanh hòa bình, ổn định, bình 


Quốc kỷ và Quốc huy 
của nước Cộng hòa. 
Nhân dân Trung Hoa. 





1I 





Pnauevass= 





lao Trung Quốc < 





đẳng, tin tưởng lẫn nhau, hợp tác hai bên cùng có lợi, từ đó đã đưa mối quan hệ giữa Trung 
Quốc và các nước láng giềng bước sang một thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử. Trong mối 
quan hệ với các nước đang phát triển, Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh tăng cường, mở rộng. 
đoàn kết và hợp tác. Ngoài việc viện trợ trong khả năng cho phép đối với những nước đang. 
phát triển, Trung Quốc còn dựa trên nguyên tắc “bình đẳng, cùng có lợi, tập trung vào việc 
đạt kết quả cao, hình thức đa dạng và cùng nhau phát triển” để không ngừng mở rộng lĩnh. 
vực hợp tác, tìm ra những phương thức hợp tác mới, nâng cao hiệu quả hợp tác. 

Với tình hình mới của quốc tế và trong nước, Trung Quốc phối hợp giữa phát triển 
trong nước và mở cửa đối ngoại trong công tác đối ngoại của mình, để xướng chính sách 
ngoại giao toàn diện, xúc tiến ngoại giao an ninh, ngoại giao kinh tế, ngoại giao nhân sinh, 
phát triển hợp tác kinh tế với các nước, thúc đẩy đối thoại và giao lưu văn hóa, tăng cường. 
sự hiểu biết và nhận biết của xã hội quốc tế đối với Trung Quốc. 

Qua 60 năm thăng trầm, ngoại giao Trung Quốc đã tích lũy được những kinh nghiệm 
phong phú. Trung Quốc ý thức được rằng, sự phát triển của Trung Quốc không thể tách khỏi 
thế giới, sự phồn vinh ổn định của thế giới cũng không thể tách rời Trung Quốc; vận mệnh. 
và tiến đồ của Trung Quốc càng ngày càng gắn bó chặt chẽ với vận mệnh, tiền đồ của thế 
giới. Trung Quốc cam kết rằng: cho dù tình hình thế giới thay đổi đến mức nào, Chính phủ 
và nhân dân Trung Quốc sẽ luôn giương cao lá cờ hòa bình, phát triển, hợp tác, coi trọng và 
kiên trì chính sách ngoại giao hòa bình, độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền, an ninh và phát 
triển lợi ích của quốc gia, coi chính sách ngoại giao duy trì hòa bình thế giới, cùng nhau phát 
triển là tôn chỉ; tiếp tục lấy sự phát triển của mình để kéo theo sự phát triển của khu vực 
cũng như sự phát triển của toàn thế giới, mở rộng lợi ích của mỗi bên; cùng với việc phát 
triển đất nước, Trung Quốc cũng luôn thể hiện sự quan tâm của mình đối với các nước khác, 
đặc biệt là với những nước đang phát triển; tiếp tục dựa trên quy tắc thương mại quốc tế 
thông hành, mở rộng thị trường, bảo vệ quyền lợi của đối tác theo đúng quy định của pháp 
luật; ủng hộ xã hội quốc tế tiếp tục giúp đỡ các nước đang phát triển để những nước này 
nâng cao được năng lực phát triển bản thân, cải thiện đời sống nhân dân, giảm bớt chênh 
lệch giữa các nước; ủng hộ hoàn thiện chế độ thương mại và tài chính quốc tế, thúc đẩy 
tự do hóa, tiện lợi hóa thương mại đầu tư, thông qua đàm phán hiệp thương để giải quyết 
thỏa đáng những tranh chấp trong kinh tế thương mại. 

Nhìn lại hành trình 60 năm qua, ngoại giao của Trung Quốc đã bước lên một tắm 
cao mới; hướng về tương lai, ngoại giao của Trung Quốc đang đứng vào vạch xuất phát 
mới. Cùng với sự hùng mạnh của thực lực, vị trí của Trung Quốc trên trường quốc tế cũng. 
được nâng cao, sứ mệnh của ngoại giao Trung Quốc càng lớn hơn, con đường ngoại giao. 
của Trung Quốc càng xa hơn. Thế nhưng, có thể tin rằng: Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì đi 
theo đường lối phát triển hòa bình; nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục đồng hành với nhân. 
dân các nước; Trung Quốc sẽ cố gắng không mệt mỏi vì một tương lai tươi đẹp của toàn. 
nhân loại. 











XÂY DỰNGTHẾ GIỚI HÒA HỢP, 
HÒA BÌNH LÂU DÀI,. 
CÙNG NHAU PHÁT TRIẾN 


tdtp:Eeechviet su vn 


Ngoại giao Trung Quốc 








Ngày 1 thẳng 10 năm 
1949, Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Chu Ân Lai 
đã gửi một bức công 
hàm của Chính phủ 
Nhân dân Trung ương 
Trung Quốc đến chính 
phủ các nước trên 
thế giới, bảy tỏ rằng 
Trung Quốc mong 
muốn được thiết lập 
mối quan hệ ngoại 
giao với các nước. 


Kệ) định đi theo con đường hòa bình phát triển là mong muốn 
hân thành nhất và cũng là lựa chọn không bao giờ thay đổi của 
Trung Quốc. 

Xây dựng một thế giới hòa hợp, hòa bình lâu dài, cùng nhau 
phát triển là quan điểm nền tảng và là mục tiêu theo đuổi không 
mệt mỏi của ngoại giao Trung Quốc. 

Trung Quốc là một trong bốn nước văn minh cổ của thế giới, 
trong lịch sử đã tạo ra một nến văn minh huy hoàng, xán lạn, trong. 
mối quan hệ với các quốc gia và các dân tộc láng giềng đã hình 
thành nên mối quan hệ hòa hợp với trung tâm là Văn hóa Trung Hoa 
và nến tảng là đạo nghĩa Trung Hoa mà trong lịch sử gọi là “trật tự 
Trung Hoa”. 

Vào thế kỷ XIX, các cường quốc phương Tây đã dùng đạn pháo. 
mờ tung cánh cửa của Trung Quốc. Trong vòng hơn 100 năm sau Chiến 
tranh Nha phiến vào năm 1840, hết lấn này đến lấn khác, Trung Quốc 
phải chịu các cuộc chiến tranh xâm lược và trở thành nước nửa phong. 
kiến, nửa thuộc địa. Xóa bỏ chiến tranh, thực hiện hòa bình, xây dựng 
đất nước độc lập tự cường, có cuộc sống ấm no hạnh phúc chính là 
mục tiêu phấn đấu không mệt mỏi của nhân dân Trung Quốc. 

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đứng lên lãnh đạo nhân dân 
các dân tộc Trung Quốc, sau khi trải qua những cuộc chiến tranh. 
đầy gian nan thử thách trong suốt thời kỳ dài đã lật đổ được sự 
thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến và chủ 
nghĩa tư bản quan liêu, gặt hái được những thắng lợi của cách 
mạng chủ nghĩa dân chủ mới, và đến năm 1949, nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Cũng từ đó, ngoại giao của 
Trung Quốc chính thức bước sang trang sử mới. 


Chính phủ Trung Quốc mới giương cao lá cờ hòa bình, 
phát triển, hợp tác, kiên trì chính sách ngoại giao hòa bình, độc 
lập tự chủ. Ngày 30 tháng 9 năm 1949, Hội nghị Hiệp thương 
Chính trị Nhân dân Trung Quốc đã để ra “Cương lĩnh chung” có 
vai trò như một hiến pháp tạm thời, trong đó quy định:“Nguyên 
tắc chính sách ngoại giao của nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa là đảm bảo độc lập tự do của đất nước, toàn vẹn chủ 
quyền lãnh thổ, duy trì hòa bình quốc tế lâu dài, hợp tác hữu 
nghị với nhân dân các nước, phản đối chính sách xâm lược và 
chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc”. 

Bộ hiến pháp đầu tiên của Trung Quốc được công bố 
vào năm 1954 cũng đã khẳng định những nội dung trên, 





È_ Xây dựng thế giới hòa hợp, hòa bình lâu dài, cùng nhau phát triển 








tuyên bố với toàn thể thế giới rằng: “Trong các sự vụ quốc tế, phương châm kiên định 
không thay đổi của Trung Quốc là, luôn phấn đấu vì mục tiêu cao cả, chính là vì hòa 
bình của thế giới và vì sự tiến bộ của nhân loại” Hơn nửa thế kỷ trôi qua, dù trong vấn 
đề xử lý mối quan hệ với các nước lớn, trong giải quyết các vấn để còn tồn tại trong lịch 
sử với các nước láng giếng, trong những vấn đề nóng bỏng của khu vực hay những 
mâu thuẫn quốc tế, dẫu không có bất cứ mối quan hệ nào với lợi ích của Trung Quốc thì 
đất nước này vẫn áp dụng giải pháp hòa bình, phản đối sử dụng vũ lực, hay dùng vũ lực 
để đe dọa, uy hiếp lẫn nhau, 

Từ khí thực hiện chính sách cải cách mở cửa vào năm 1978 đến nay, Trung Quốc dựa 
trên những thay đổi trong tình hình quốc tế, nắm bắt hai chủ để thời đại lớn là hòa bình 
và phát triển, kiên trì coi xây dựng kinh tế là trọng điểm, nhấn mạnh ngoại giao chính là 
biện pháp để tạo ra một môi trường xung quanh và môi trường quốc tế lành mạnh cho. 
việc xây dựng kinh tế trong nước. Trung Quốc luôn giương cao ngọn cờ hòa bình, ổn định 
mối quan hệ với các nước lớn, tăng cường hữu nghị láng giềng với các nước xung quanh, 
củng cố và mở rộng hữu nghị truyền thống với các nước đang phát triển, tích cực tham 
gia ngoại giao đa phương, kêu gọi coi năm nguyên tắc chung sống hòa bình là chuẩn 
mực xây dựng trật tự mới của kinh tế chính trị quốc tế. 

Dựa trên môi trường quốc tế trong thời đại mới, đứng trên cơ sở chủ trương xây dựng 
trật tự mới của kinh tế chính trị quốc tế, Trung Quốc đã tích cực thúc đẩy tiến trình thế giới 
đa cực, dân chủ hóa quan hệ và đa dạng hóa các hình thức phát triển quốc tế, liên tục đưa 
ra các quan niệm phát triển như quan niệm an ninh mới, quan niệm văn minh mới, quan 
niệm phát triển mới và các phương châm ngoại giao khu vực như “láng giềng tốt, đối tác 
tốt Song song với việc theo đuổi sự phát triển và hùng mạnh đất nước, Trung Quốc cũng 
ra sức thực hiện chung sống hòa bình, cùng nhau phát triển với các nước khác. 


Tháng 4 năm 2005, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói chuyện trong Hội nghị thượng đỉnh 
Á - Phi (châu Á và châu Phi) tại Jakarta đã đề ra rằng: Các nước châu Á và châu Phi nên đẩy 


Ngày 21 tháng 9 là 
ngày Hòa bình Quốc 
tế, người dân Trung 
Quốc tổ chức hoạt 
động kỷ niệm trên 
Trường Thành, Bát 
Đạt Lính - Bắc Kinh. 








l5 





Ngoại giao Trung Quốc 





16 





Vào thảng 5 năm 1987, 
Tổng Thưhy Liên Hiệp. 
Quốc - Javier Perez 
dde Cuelar đ tặng lãnh, 
đạoTrung Quốc Đặng 
Tiểu Bình chìm bổ câu 
đồng mạ vàng - biểu 
tượng của hòabành. 


mạnh quan hệ hữu nghị với những nền văn minh khác nhau, đổi 
thoại bình đẳng, phát triển phón thịnh, cùng nhau xây dựng một thế 
giới hòa hợp. Cùng năm này, trong Hội nghị Đại hội đồng Liên Hiệp 
Quốc (United Nations General Assembly, viết tắt UNGA/GA) diễn ra 
vào tháng 9, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào một lần nữa nhắc lại quan điểm “xây. 
dựng thế giới hòa hợp, hòa bình lâu dài, cùng nhau phát triển; hình 
thành nên một thế giới quan mới mang đậm nét Trung Quốc. 

Xây dựng thế giới hòa hợp là một sự thăng hoa trong việc kế 
thừa quan điểm ngoại giao của Trung Quốc. Quan điểm này nhấn 
mạnh rằng, với tiền đề thừa nhận tính đa nguyên hóa của thế giới, 
tính chênh lệch trong lợi ích, tính đa dạng của văn minh, cùng nhau 
phối hợp lợi ích dưới hình thức hợp tác hòa bình, hóa giải mâu thuẫn, 
theo đuổi mục tiêu hai bên cùng có lợi, để hai bên cùng giành được 
lợi ích chung lớn nhất, đạt đến mục đích hai hoặc nhiều bên cùng 
thẳng lợi. “Thế giới hòa hợp” cũng là một sự thể hiện của văn hóa 
truyền thống Trung Quốc trong quan hệ ngoại giao, đó là tư tưởng. 
yêu hòa bình, coi trọng lòng tin, theo đuổi sự hòa hợp giữa các quốc 
gia. Những quan điểm này cũng hoàn toàn phù hợp với tinh thần 
trong Hiến chương của Liên Hiệp Quốc, thống nhất với chính sách đối 
nội của Trung Quốc, thể hiện sự thống nhất của Trung Quốc trong. 
việc phát triển hòa bình, thúc đẩy thế giới ổn định và phát triển, thể 
hiện sự thống nhất giữa lợi ích căn bản của nhân dân Trung Quốc và 
lợi ích căn bản của nhân dân thế giới. 


Xây dựng một thế giới hòa hợp, hòa bình lâu dài, cùng nhau phát 
triển là mục tiêu cao cả trong đường lối phát triển hòa bình mà Trung 
Quốc đã và đang từng bước thực hiện. Trung Quốc cho rằng, thể giới hòa 
hợp nên phải là thế giới dân chủ, thế giới hài hòa, thế giới công 
bằng, thế giới bao dung. Để thực hiện mục tiêu này, ngoại giao 
Trung Quốc chủ trương và sẽ tuân thủ những nguyên tắc sau: 

Kiên trì dân chủ bình đẳng, thực hiện quan hệ hợp tác. 
Các nước nên dựa trên cơ sở Hiến chương của Liên Hiệp Quốc và 
năm nguyên tắc quan hệ bình đẳng, thông qua đối thoại, giao 
lưu và hợp tác, thúc đẩy dân chủ hóa quan hệ quốc tế. Những 
sự việc trong nội bộ các nước phải do nhân dân các nước tự 
quyết định, những sự việc của thế giới phải do các nước cùng 
giải quyết qua cách thỏa thuận bình đẳng, các nước đang phát 
triển cũng cần được có quyến tham dự bình đẳng và quyền 
quyết định trong các sự việc của thế giới. Các nước nên tôn. 
trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, không nên áp đặt ý muốn 





È_ Xây dựng thế giới hòa hợp, hòa bình lâu dài, cùng nhau phát triển 








của mình đối với nước khác, không nên đặt sự an ninh và phát 
triển quốc gia lên cơ sở hy sinh lợi ích của nước khác. Khi xử lý 
các mối quan hệ quốc tế, kiên trì xuất phát từ lợi ích chung của 
nhân dân các nước, ra sức mở rộng lợi ích chung trong giao lưu 
tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trong hiểu biết tăng cường hợp. 
tác, trong hợp tác thực hiện cùng có lợi. 








Kiên trì hòa hợp tin tưởng nhau, thực hiện bảo vệ lẫn 
nhau. Các nước nên chung tay, cùng đối phó với mối đe dọa 
an ninh toàn cầu. Xóa bỏ tư tưởng chiến tranh lạnh, xây dựng 
quan điểm an ninh mới với nòng cốt là tin tưởng lẫn nhau, 
cùng có lợi, bình đẳng và hợp tác, thông qua cơ chế an ninh 
tập thể công bằng và có hiệu quả để cùng nhau chống lại 
những xung đột và chiến tranh; thông qua hợp tác để ra sức 
xóa bỏ hoặc giảm bớt sự đe dọa của những vấn đề không thuộc an 
ninh truyền thống như những hoạt động của chủ nghĩa khủng bố, 
khủng hoảng tài chính cũng như thảm họa tự nhiên, từ đó bảo vệ: 
hòa bình, an ninh và ổn định thế giới. Dưới hình thức hòa bình, thông 
qua tham vấn và đàm phán để giải quyết những mâu thuẫn và xung 
đột quốc tế, cùng phản đối hành động xâm lược chủ quyền của nước 
khác, phản đối can thiệp vào nội chính của nước khác, phản đối sử 
dụng vũ lực tùy tiện hoặc dùng vũ lực đe dọa lẫn nhau; kiên trì giải 
quyết vấn đề, coi trọng việc giải quyết tận gốc, kiên quyết chống chủ 
nghĩa khủng bố; dựa trên nguyên tắc công bằng, hợp lý, toàn diện, 
cân đối, thực hiện kiểm soát giải trừ quân bị và vũ khí một cách có. 
hiệu quả, phản đối mở rộng vũ khí hủy diệt hàng loạt, tích cực đẩy 
mạnh tiến trình kiểm soát giải trừ quân bị vũ khí hạt nhân, bảo vệ 
toàn cấu trong sự ổn định mang tính chiến lược. 





Thực hiện công bằng, cùng có lợi và cùng nhau phát triển. Toàn 
cầu hóa kinh tế phải kiên trì trên nến tảng của sự công bằng, thực 
hiện phát triển cân đối có trật tự để các nước cùng nhận được lợi 
ích, đặc biệt là với những nước đang phát triển, không để tình trạng 
khoảng cách chênh lệch giữa các nước ngày càng trở nên lớn hơn. 
Đẩy mạnh toàn cầu hóa kinh tế phát triển theo hướng có lợi cho việc 
cùng nhau phồn thịnh, những nước phát triển cần phải gánh vác 
nhiều trách nhiệm hơn trong việc thực hiện phát triển phổ biến, hài 
hòa và cân bằng của toàn cầu, các nước đang phát triển cần tận dụng. 
đẩy đủ những ưu thế của bản thân để đẩy mạnh phát triển; tích cực 
đẩy nhanh tự do hóa, tiện lợi hóa đấu tư và thương mại, xóa bỏ mọi 
rào cản thương mại, tiếp tục mở rộng thị trường, mở rộng hạn mức 





Ngày 15 tháng 9 
năm 2005, Chủ tịch 
Trung Quốc - Hồ 
Cẩm Đào đã có một 
bài phát biểu quan 
trọng trong Hội 
nghị cấp cao nhân 
60 năm thành lập. 
Liên Hiệp Quốc, bài 
phát biểu có chủ để 
Ra sức xây dựng một 
thế giới, hòa hợp hòa 
bình lâu đài, cùng 
nhau phát triển. 





Ngoại giao Trung Quốc. 





xuất khẩu khoa học kỹ thuật, xây dựng một chế độ thương mại đa phương quốc tế trên 
cơ sở công khai, công bằng, hợp lý, rõ ràng, mở rộng và không có sự kỳ thị, tạo nên một 
môi trường thương mại lành mạnh cho sự phát triển có trật tự của kính tế thế giới; tiếp tục 
hoàn thiện hệ thống tài chính quốc tế, tạo nên một môi trường tài chính ổn định, hiệu quả 
cao cho việc phát triển kinh tế thế giới; tăng cường đối thoại và hợp tác năng lượng toàn 
cấu, cùng nhau bảo vệ an ninh năng lượng và sự ổn định của thị trường năng lượng. Cần 
tích cực đẩy mạnh và đảm bảo nhân quyền để tất cả mọi người đều có cơ hội và quyền lợi 
phát triển toàn diện; sáng tạo các hình thức phát triển, đẩy mạnh phát triển hài hòa giữa 
con người và thiên nhiên, đi trên con đường phát triển bền vững. 

Kiên trì mở cửa hòa nhập, thực hiện đối thoại văn minh. Tính đa dạng của văn minh là 
đặc trưng cơ bản của xã hội loài người, cũng là động lực quan trọng cho sự tiến bộ của văn 
minh nhân loại. Các nước nên tôn trọng quyến lợi trong việc lựa chọn chế độ xã hội cũng. 
như đường lối phát triển của những nước khác, cùng nhau học hỏi, học tập điểm mạnh, 
bổ sung điểm yếu để có thể dựa trên tình hình của nước mình thực hiện chấn hưng và 
phát triển đất nước. Nên tăng cường đối thoại và giao lưu trong sự khác biệt về văn minh, 
cố gắng xóa bỏ những khoảng cách và sự nghỉ hoặc lẫn nhau, cùng nhau phát triển trên 
nguyên tắc tìm kiếm sự tương đồng và chấp nhận những điều khác biệt, để nhân loại càng 
hòa hợp hơn, thế giới càng đa dạng và nhiều màu sắc hơn. Cần phải bảo vệ tính đa dạng. 
của văn minh và sự đa dạng hóa trong các mô hình phát triển, cùng hợp lực tạo nên một 
thế giới hòa hợp mà ở đó mọi nền văn minh đếu có thể tồn tại. 

Hiện nay, thế giới đang đối mặt với những cơ hội và thử thách chưa từng có. Cho dù 
hình thức phát triển và thay đổi đến mức nào, thì trước sau như một, Trung Quốc vẫn giương 
cao ngọn cờ hòa bình, phát triển và hợp tác, kiên trì đi theo đường lối phát triển hòa bình, 
coi trọng chiến lược mở cửa cùng có lợi, cùng thắng lợi, đẩy mạnh xây dựng một thế giới hòa 
hợp, hòa bình lâu dài, cùng nhau phát triển. Đó là lời cam kết nghiêm túc của Trung Quốc. 





.© Tôi iệu nguồn 


[__ m”m= - Ha 
goại giao với Trung Quốc. 





KIÊN TRÌ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ, 
BẢO VỆCHỦ QUYỀN VÀ ANNINH 


tdtp-Eeschviet su vn 


Ngoại giao Trung Quốc 





20 


'goại giao là một hoạt động chính thức của một nước độc lập trong quan hệ quốc tế, 

là một biện pháp quan trọng để một đất nước bảo vệ lợi ích của nước mình và thực 
hiện các chính sách đối ngoại. Không có độc lập trong chủ quyền quốc gia, sẽ không có 
ngoại giao tự chủ độc lập. 


Từ khi được thành lập, nước Trung Quốc mới đã thực hiện củng cố độc lập của quốc 
gia và tự chủ trong ngoại giao, bảo vệ an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, giành được 
sự tôn trọng và bình đẳng trên trường quốc tế. Trung Quốc trân trọng nền độc lập giành 
được trong gian nan, tôn trọng sự độc lập của những quốc gia khác trên thế giới, đồng. 
thời coi độc lập tự chủ là nguyên tắc căn bản nhất trong chính sách ngoại giao của mình. 


1... SỰPHÁTTRIỂN CỦA CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO ĐỘC LẬP TỰ CHỦ 


Độc lập quốc gia là mục tiêu phấn đấu không mệt mỏi của nhân dân Trung Quốc từ 
giai đoạn cận đại cho đến nay. 


Hơn 100 năm trước khi nước Trung Quốc mới được thành lập là giai đoạn lịch sử 
đầy ô nhục về ngoại giao của Trung Quốc. Từ Chiến tranh Nha phiến vào năm 1840 đến 
nay, chủ nghĩa đế quốc đã dùng đủ mọi thủ đoạn để đàn áp triều đình nhà Thanh, ép 
nhà Thanh phải ký hàng loạt điều ước bất bình đẳng, đồng thời dựa trên những điều ước 
này mở ra chế độ tô giới ở Trung Quốc, xác lập phạm vi thế lực, ép buộc Trung Quốc mở. 
cửa thông thương, giành lấy đặc quyền ngoại giao, hưởng những ưu đãi tối huệ quốc và 
nhiều đặc quyền trong nhiều lĩnh vực. Từ thời cận đại đến nay, biết bao người Trung Quốc 
có lý tưởng cao cả đã tiến hành những cuộc đấu tranh gian khổ đế giành độc lập quốc 
gia và giải phóng dân tộc, nhưng vẫn không thể thay đổi được số phận của đất nước. Cho 
đến thời điểm trước khi nước Trung Quốc mới được thành lập, các cường quốc phương 
Tây vẫn có rất nhiều quyền lợi trên đất nước Trung Quốc như: đồn bốt đóng quân, tự do. 
kinh doanh, vận chuyển nội địa, quyến tư pháp, quản lý hải quan Trung Quốc và quy định 
tỷ lệ thuế trong thuế quan của Trung Quốc v.v... 


Ngày 1 tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được chính thức 
thành lập, nhân dân Trung Quốc đã đồng lòng đứng lên và giành lại được độc lập quốc 
gia cũng như giải phóng dân tộc. Từ đó, bảo vệ độc lập quốc gia, bảo vệ chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ đã trở thành mục tiêu nòng cốt trong ngoại giao của nước Trung. 
Quốc mới. 

Thực hiện độc lập cần phải xóa bỏ những đặc quyền của chủ nghĩa đế quốc tại Trung 
Quốc, cắt đứt những mối quan hệ ngoại giao ö nhục mà Trung Quốc đã phải chịu đựng từ 
chế độ cũ. Sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập, nhà nước Trung Quốc đã đưa ra ba. 
chính sách lớn, đó là “Quét dọn sạch sẽ nhà cửa rồi mới mời khách tới”;“Làm lại từ đầu” và 
“Nhất biên đảo”. 











“Quét dọn sạch sẽ nhà cửa rồi mới mời khách tới" tức là ban bố 
pháp luật, từng bước và triệt để xóa bỏ những tàn tích mà chế độ cũ 
để lại, đó là những đặc quyền về chính trị, kinh tế và văn hóa của chủ 
nghĩa đế quốc ở Trung Quốc, để từ đó Trung Quốc thoát khỏi những 
phụ thuộc đối với nước ngoài, trở thành một nước độc lập tự chủ trên 
mọi mặt chính trị kinh tế và văn hóa. 

“Làm lại từ đầu” tức là cắt đứt triệt để những mối quan hệ ngoại 
giao từ chế độ cũ. Vì đó là những mối quan hệ ngoại giao khiến 
Trung Quốc phải chịu bao điều nhục nhã nên không còn được thừa 
nhận. Nước Trung Quốc mới thiết lập mối quan hệ ngoại giao với các 
nước khác trên nền tảng là sự bình đẳng của quốc gia độc lập. Đối 
với những nước không muốn dựa trên nền tảng độc lập hòa bình để 
thừa nhận và đối xử với Chính quyền Trung Quốc mới, Trung Quốc sẽ 
không chấp nhận việc những nước này cử đại diện đến Trung Quốc 
làm nhân viên ngoại giao chính thức; đối với những điều ước và 
hiệp định mà Chính phủ Quốc Dân Đảng đã ký kết với chính phủ các 
nước khác, Chính phủ Trung Quốc mới sẽ căn cứ vào nội dung, phân 








PPRNgpOauuuuyja 


n trì độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyển và an ninh 


Ngày 2 tháng 10 


năm 1949, Liên Xô 
trở thành quốc gia 
đầu tiên thiết lập 
mối quan hệ ngoại 
giao với nước Trung 
Quốc mới 





2 








Trung Quốc < 





biệt xem nội dung nào có thể thừa nhận, hoặc xóa bỏ, hoặc bổ sung, hoặc sửa đổi, hoặc 
thay thế. 

“Nhất biên đảo” tức là trong bối cảnh đối lập Chiến tranh lạnh giữa phương Đông và 
phương Tây, dựa theo thái độ khác nhau của Mỹ và của Liễn Xõ đối với nước Trung Quốc 
mới, nghiêng theo các quốc gia theo phe chủ nghĩa xã hội mà đứng đấu là Liên Xô. Khi nước 
Trung Quốc mới được thành lập, Hội nghị hiệp thương chính trị Trung Quốc đã thông quà 
Cương lĩnh chung và quy định rõ:"Nước Cộng hòa Nhãn dân Trung Hoa liên hiệp với tất cả 
những nước và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tự do trên thế giới, trước tiên là liên hiệp với 
Liên Xô, các quốc gia dân chủ nhân dân vè các dân tộc bị áp bức, đứng trên chiến tuyến dân 
chủ hòa bình quốc tế, cùng phản đối sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, để giữ cho hòa 
bình thế giới luôn vững bền”: 





Dựa trên những chính sách như thế, sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 
thành lập không bao lâu, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã sang thăm và làm việc ở Liên Xô. 
Tháng 2 năm 1950, hai bên đã ký kết Hiệp ước hữu nghị, đồng minh và tương trợ Trung - Xô, 
quy định tăng cường hợp tác và hữu nghị giữa Trung Quốc và Liên Xô, cùng nhau chống 
lại sự tái xâm lược của chủ nghĩa đến quốc. Việc ký kết hiệp ước giữa Trung Quốc và Liên 
Xô đã giúp Trung Quốc có một nước đồng minh để hỗ trợ lẫn nhau, an ninh quốc gia 
cũng được đảm bảo hơn. 


Tháng 5 nằm 1950, 
Đại sử Ấn Độ nhiệm 
kỳ đầu tiên tại Trung 
Quốc ~ Panikkar đã 
trình quốc thư tới Chủ. 
tịchMao Trạch Đông, 





tdtp-Eeachviet su vn 


Kiên trì độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và an ninh. 








⁄⁄) 


Phản đối sự đe dọa của các siêu cường quốc, đảm bảo an ninh quốc gia là nhiệm vụ 
chủ yếu để bảo vệ độc lập trong thời kỳ đầu dựng nước của Trung Quốc. Tháng 6 năm 
1950, sau khi Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, Tổng thống Mỹ - Truman đã có bài phát 
biểu, phát lệnh quân đội Mỹ trực tiếp tham gia vào Chiến tranh Triều Tiên; lệnh cho Hạm 
đội 7 của Hải quân Mỹ tiến vào eo biển Đài Loan; phát lệnh tăng cường quân đội Mỹ đóng. 
ở Philippines và tăng cường viện trợ cho quân đội Pháp ở các nước Đông Dương. Phát 
biểu của Tổng thống Truman đã gần liền bán đảo Triều Tiên, khu vực eo biển Đài Loan và 
khu vực Đông Nam Á bao gồm cả bán đảo Đông Dương lại, trong đó, mũi tên chính là 
nhắm vào nước Trung Quốc mới vừa được thành lập. Cùng với việc tiến hành can thiệp. 
vào chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ còn liên tục dùng máy bay xâm phạm vùng 
trời Đông Bắc của Trung Quốc, oanh tạc và đánh bom vào các thành phố và thôn trang 
của Trung Quốc; trong tình hình vị trí của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc bị cướp mất, 
nước Mỹ đã thao túng Liên Hiệp Quốc thực hiện lệnh cấm vận đối với Trung Quốc; Hải 
quân Mỹ còn tiến hành khám xét tàu thuyền của Trung Quốc ở vùng biển quốc tế, xâm 
phạm quyền đi lại trên biển của Trung Quốc, khiến cho sinh mệnh và tài sản của nhân dân 
Trung Quốc bị tổn thất vô cùng nặng nề. 


Trung Quốc bị cuốn vào Chiến tranh Triều Tiên, cuối cùng giành được thắng lớợi trong 
việc viện trợ cho Triều Tiên chống lại Mỹ, giúp cho bán đảo Triều Tiên đạt được kết quả 
ngưng chiến, từ đó cũng đạt được mục đích “bảo vệ Tổ quốc nâng cao vị trí quốc tế của 


Thắng 6 năm 
1950, Thụy Điển 
trở thành nước 
phương Tây đầu 
tiên thiết lập quan 
hệ ngoại giao với 
Trung Quốc. 











Tử thắng 4 đến 
thắng 7 năm 1954, 
Thủ tưởng kiêm Bộ 
trường Bộ Ngoại 
giao Trung Quốc - 
Chủ Ấn Lai đã dẫn 
đầu đoàn đại biểu 
tham dự Hội nghị 
Gid~ne-vơ về vấn 
để giải pháp hỏa 
bình trên bán đảo 
Triều Tiên cũng như 
khôi phục hòa bình 
trên bản đảo Đông 
Dương. Trong ảnh 
là các thành viên 
trong đoàn đại biểu 
Trung Quốc 


Trung Quốc < 





Trung Quốc, đóng góp to lớn trong việc gìn giữ độc lập, chủ quyền 
và an ninh của Trung Quốc. Tại bán đảo Đông Dương, Trung Quốc 
đã ủng hộ nhân dân ở khu vực này tiến hành chiến tranh giành độc 
lập dân tộc, tích cực tham gia hội nghị Giơ-ne-vơ, thúc đẩy các nước 
trên bán đảo Đông Dương thực hiện gìn giữ hòa bình, xóa bỏ sự đe 
dọa của Mỹ đối với Trung Quốc từ phía nam. Ngoài ra, cũng kể từ khi 


này, việc phản đối sự xâm phạm của Mỹ trên đảo Đài Loan thuộc lãnh 
thổ Trung Quốc, phản đối sự can thiệp của Mỹ đối với nội chính Trung 
Quốc đã trở thành vấn đề trọng tâm nhất và mấu chốt nhất trong 
quan hệ Trung - Mỹ, cho đến nay đây vẫn là nhiệm vụ chủ yếu của 
ngoại giao Trung Quốc. 


Độc lập tự chủ là phương châm căn bản của ngoại giao Trung 
Quốc mới, cũng là đặc trưng chủ yếu nhất để phân biệt với ngoại 
giao của Trung Quốc cũ. Nó đã xuyên suốt mọi lĩnh vực trong ngoại 
giao của đất nước Trung Quốc mới. Vào thập niên 50 của thế kỷ XX, 
khi thực hiện chính sách “Nhất biên đảoƒ, các vị lãnh đạo đất nước 
như Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai vx. đều đã nhiều lần chỉ ra rằng, 
không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào Liên Xô, không thể rập khuôn 
đi theo toàn bộ kinh nghiệm của Liên Xô, cần phải suy nghĩ bằng 
cái đầu của mình, bước những bước đi vững chãi bằng đôi chân của 


tdtp-Eeschviet su vn 


Kiên trì độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và an ninh. 





mình, “trong chiến lược cần có sự liên hợp, nhưng trong chiến thuật. 
không thể thiếu sự phê bình”. 

Từ cuối thập niên 70 đến đấu thập niên 80 của thế kỷ XX, sức 
mạnh quốc tế đã có nhiều thay đổi, khả năng xảy ra chiến tranh ngày 
càng giảm đi, nguy cơ an ninh mà Trung Quốc phải đối mặt cũng đã 
giảm, vì thế Trung Quốc đã có thể tập trung sức lực để xây dựng kinh 
tế trong nước. Sau khi tổ chức Hội nghị toàn thể Trung ương Đảng lần. 
thứ 3 khóa 11 năm 1978, Trung Quốc đã tiến hành điều chỉnh chính 
sách đối nội, đối ngoại của mình, trong chính sách đối ngoại, Trung 
Quốc càng nhấn mạnh hơn nguyên tắc kiên trì độc lập tự chủ. Năm. 
1982, trong lời phát biểu khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 
đã chỉ rõ:“Mọi việc của Trung Quốc cắn phải giải quyết dựa theo tình 
hình của Trung Quốc, phải giải quyết theo sức lực của bản thân người 
Trung Quốc. Độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, bất kể quá khứ, hiện 
tại hay tương lai đều là điểm tựa vững chắc của chúng ta. Nhân dân 
Trung Quốc trân trọng tình hữu nghị và hợp tác của nhân dân các 
nước khác, càng trân trọng hơn nữa quyền lợi trong sự độc lập tự chủ 
mà Trung Quốc đã giành được sau một thời gian dài phấn đấu. Bất 
cứ quốc gia nào cũng đừng mong Trung Quốc sẽ trở thành nước phụ 
thuộc của mình, cũng đừng mong Trung Quốc 
sẽ ngậm quả đẳng khi làm tổn hại đến lợi ích của 
Trung Quốc? 


Năm 1989, Trung Quốc đã xảy ra những 
phong ba bão táp trong chính trị. Các nước 
phương Tây mà đứng đầu là Mỹ đã nhân cơ hội 
đó ra sức chỉ trích, can thiệp đồng thời thực hiện 
chế tài đối với Trung Quốc. Trong buổi gặp gỡ 
các quan khách nước ngoài, Đặng Tiểu Bình đã 
bày tỏ: “Chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia 
luôn phải đặt lên vị trí hàng đầu, về điểm này 
chúng tôi hiểu hơn bao giờ hết”, “Trung Quốc 
không bao giờ chấp nhận sự can thiệp của các 
nước khác đối với vấn đề nội chính” Chính phủ 
Trung Quốc bình tĩnh, điềm đạm, kiên trì chính 
sách ngoại giao hòa bình, độc lập tự chủ, cuối 
cùng đã phá vỡ được chế tài, bảo vệ được độc 
lập và chủ quyền của quốc gia. 


ad nsedem 


Tháng 1 năm 1964, 
Pháp trở thành nước 
lớn phương Tây đầu 
tiên thiết lập quan hệ. 
ngoại giao với Trung 
Quốc mới. Trong ảnh 
là ông Hoàng Trấn - 
Đại sứ Trung Quốc 
đầu tiên tại Pháp 
trình quốc thư lân 
Tổng thống Pháp - 
Charles de Gaulle. 








B 





Tháng 4 năm 1971 
tại Bắc Kinh, Thủ 
tưởng Chu Ăn Lai 
đã gập gỡ đoàn đại 
biểu bóng bàn của 
Mỹ sang thắm Trung 
Quốc, mở ra cánh 
cửa lớn của giao lưu 
Trung - Mỹ. Đó chính 
là “đối ngoại bóng 
bàn nổi tiếng 











Từ thập niên 90 của thế kỷ XX đến nay, đối mặt với những áp. 
lực đến từ các nước phương Tây, không hề thỏa hiệp hay nhượng bộ, 
trước sau như một, luôn kiên định bảo vệ chủ quyền, quyền lợi quốc 
gia và sự tön nghiêm của dân tộc. Trước những luận điệu đi ngược lại 
với tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, chà đạp. 
lên luật pháp quốc tế và các chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc 
tế, như cái gọi là “Nhân quyền cao hơn chủ quyền” mà một số quốc 
gia phương Tây đưa ra sau Chiến tranh lạnh, Trung Quốc vắn kiên trì 
nguyên tắc độc lập tự chủ, kiên quyết phản đối sự can thiệp đến nội 
chính của Trung Quốc của bất cứ nước nào dù với bất cứ lý do nào. 


Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, tình hình quốc tế xảy ra 
những biến đổi sâu sắc, quan niệm an ninh truyền thống cũng theo. 
đó mà thay đổi. Ngoài các quan niệm an ninh truyền thống như: toàn 
vẹn lãnh thổ, không bị xâm phạm chủ quyền v.v. vẫn luôn nổi bật, thì 
các vấn đề không nằm trong an ninh truyền thống như: an ninh kinh 
tế, an ninh văn hóa, an ninh thông tin, an ninh sinh thái cũng như tội 
phạm xuyên quốc gia, mở rộng vũ khí hạt nhân, xung đột dân tộc, 
buôn bản ma túy, chủ nghĩa khủng bố, di dân xuyên quốc gia v.v. 
cũng ngày càng nổi bật. Trong báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17 nêu rõ:“Cho dù tình hình 
thế giới thay đổi đến mức nào, thì tôn chỉ trong chính sách ngoại giao 
của Chính phủ và nhãn dân Trung Quốc vẫn là giương cao ngọn cờ 


tdtp-Eeschviet su vn 


Kiên trì độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và an ninh. 








hòa bình, hợp tác và phát triển, tuân thủ chính sách ngoại giao hòa bình độc lập tự chủ, 
bảo vệ chủ quyền, an ninh và phát triển lợi ích quốc gia, kiên trì bảo vệ hòa bình thế giới, 
thúc đẩy cùng nhau phát triển 


II... NỘI DUNG CỦA ĐỘC LẬP TỰ CHỦ 


Từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949 đến nay, 
chiến lược đối ngoại và chính sách cụ thể của Trung Quốc có nhiều sự điều chỉnh và thay. 
đổi sau khi trải qua nhiều biến động trong tình hình thế giới. Vào những thời kỳ khác nhau, 
nó thể hiện những đặc điểm mang tính giai đoạn khác nhau, nhưng trước sau như một, 
nguyên tắc độc lập tự chủ luôn xuyên suốt, đồng thời không ngừng phát triển, trau đổi 
trong thực tiễn, thể hiện phong cách độc đáo trong ngoại giao Trung Quốc trên nhiều mặt 
khác nhau. Nói một cách khái quát, là nguyên tắc căn bản trong ngoại giao Trung Quốc, nội 
dung của độc lập tự chủ bao gồm các mặt dưới đây: 

Trung Quốc là một quốc gia đa dân tộc thống nhất, thực hiện thống nhất đất nước, 
duy trì sự toàn vẹn trong chủ quyền lãnh thổ là tiền đề của độc lập tự chủ, cũng là sự thể 
hiện nổi bật nhất của chính sách ngoại giao độc lập tự chủ. Trung Quốc quyết không 
nhượng bộ khi sự thống nhất đất nước, sự toàn vẹn lãnh thổ và sự tôn nghiêm của dân tộc 
bị bất cứ sự xâm phạm nào. Trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước, 
phản đối các thế lực chia rẽ đe dọa sự thống nhất và an ninh của đất nước như “Đài Loan 
độc lập” “Hồi giáo Đông Turkistan/ “Tây Tạng độc lập” v.v, là tiền để và yêu cầu căn bản 
trong chính sách ngoại giao độc lập tự chủ của Trung Quốc. 

Chủ quyền là thuộc tính cơ bản của quốc gia và tiêu chí căn bản của sự độc lập. 
Trung Quốc kiên trì chủ quyến quốc gia có quyền lựa chọn chế độ xã hội của nước mình, 
quyết định chính sách đối nội, đối ngoại của mình một cách độc lập, quyết định đường 
lối phát triển của đất nước mình một cách hoàn toàn tự chủ. Trên trường quốc tế, Trung 
Quốc tôn trọng quyền lợi của nhân dân các nước trong việc tự chủ lựa chọn đường lối 
phát triển, không can thiệp những việc nội bộ của nước khác, không áp đặt ý chí của 
mình đối với nước khác, và cũng phản đối bất cứ nước nào can thiệp vào nội chính của 
Trung Quốc. 


Độc lập tự chủ chính là việc thực hiện dân chủ hóa đối với sự vụ quốc tế, kiên trì 
nguyên tắc các quốc gia cho dù lớn nhỏ, cho dù mạnh yếu, cho dù giàu nghèo cũng đều 
là một thành viên bình đẳng trong xã hội quốc tế, kiên trì nguyên tắc các quốc gia đều có 
quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng trong những vấn để trọng đại liên quan đến hòa bình thế 
giới và sự phát triển của nhãn loại. Trung Quốc chủ trương, đối với những sự vụ quốc tế nên 
dựa theo tôn chỉ, nguyên tắc trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc cũng như những luật pháp 
quốc tế khác và những chuẩn tắc trong quan hệ quốc tế được công nhận; về mặt chính trị, 


2 








Trung Quốc < 


Tháng 4 năm 1974, 
Đăng Tiểu Bình dẫn 
đầu đoàn đại biểu 
Trung Quốc tham dự 
Hội nghị thượng đỉnh 
lần thứ 6 trong Đại 
hội đồng Liên Hiệp 
Quốc. Trong bài phát 
biểu tại hội nghị, ông 
đã nêu lên nguyên 
tắc quan hệ đối ngoại 
của Trung Quốc. 





cần phải tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương bình đẳng, cùng nhau đẩy mạnh dân chủ hóa 
quan hệ quốc tế; về mặt kinh tế, cần đẩy mạnh hợp tác, tận dụng ưu điểm và giảm thiểu 
nhược điểm, cùng nhau đẩy mạnh toàn cấu hóa kinh tế phát triển theo hướng cân đổi, cùng 
nhau thẳng lợi; về mặt văn hóa, cần học hỏi lắn nhau, theo đuổi những điểm tương đồng, 
chấp nhận những điều dị biệt, tôn trọng tính đa dạng của thế giới, cùng nhau thúc đẩy văn 
minh nhân loại phồn vinh, tiến bộ; về mặt môi trường, cần giúp đỡ lẫn nhau, hợp lực đầy 
mạnh việc bảo vệ môi trường, cùng nhau bảo vệ ngôi nhà Trái Đất, nơi toàn thể nhân loại 
đều phải dựa vào đó mà sinh tồn. 





Độc lập tự chủ tức là ủng hộ tất cả những hoạt động duy trì sự cân đối và ổn định 
trong chiến lược toàn cấu. Trung Quốc chủ trương thông qua đối thoại và hợp tác, tăng 
cường hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, mong muốn dùng giải pháp hòa bình để giải quyết 
những mâu thuẫn và tranh chấp giữa các nước. Trong những vấn để liên quan đến hòa bình 
và an ninh thế giới, Trung Quốc đề xướng quan điểm an ninh mới đó là tin tưởng lẫn nhau, 
cùng có lợi, bình đẳng và hợp tác. Thông qua hợp tác cùng có lợi, bảo vệ an ninh khu vực 
và quốc tế, giải quyết mâu thuẫn bằng hiệp thương, coi hợp tác là nền tảng của sự ổn định, 
tăng cường và đẩy mạnh hợp tác an ninh đa phương, giải quyết những đe dọa và thử thách 
an ninh mà các nước cùng phải đối mặt, phản đối sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ 
lực, phản đối chính sách chiến tranh, chính sách xâm lược và chính sách bành trướng, phản 
đối chạy đua vũ trang. 


tdtp-Eeachviet su vn 


Kiên trì độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và an ninh. 








Độc lập tự chủ là bất cứ nước lớn nào cũng như khối liên minh 
các nước đều không tham gia vào các tập đoàn quân sự, không tham 
gia chạy đua vũ trang, không tiến hành bành trướng quân sự. Trung 
Quốc theo đuổi chính sách quốc phòng mang tính phòng vệ, không 
tìm kiếm phạm vi ảnh hưởng bên ngoài, không ủng hộ một nước 
nào đó phản đối một nước khác; Trung Quốc phản đối chủ nghĩa bá 
quyền, đồng thời cam kết rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ xưng 
bá, không bao giờ bành trướng, không bao giờ đe dọa quân sự đối 
với bất cứ quốc gia nào. 


Độc lập tự chủ tức là dựa trên năm nguyên tắc chung sống hòa 
bình, phát triển mối quan hệ hợp tác đôi bên củng có lợi với tất cả các 
quốc gia bạn bè. Khi phát triển mối quan hệ đối ngoại, Trung Quốc 
không dùng hình thái ý thức để tạo ranh giới, không dùng sự khác biệt 
về chế độ xã hội để quyết định mối quan hệ tốt xấu hay gần xa của 
quốc gia, “nước nào cũng quan hệ, nước nào cũng kết bạn” không vì 
một thời điểm nào đó hay một sự việc nào đó gây cản trở, mà xuất phát 
từ đại cục bảo vệ hòa bình và thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như 
phát triển toàn diện mối quan hệ ngoại giao với tất cả các nước. 


Độc lập tự chủ tức là dù với bất cứ việc gì của quốc tế, cũng xuất 
phát từ lợi ích căn bản của nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế 
giới, dựa trên sự đúng sai của bản thân sự việc, và sự việc đó có lợi 
cho việc bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới hay không, có lợi cho. 
sự phát triển hợp tác của các nước hay không, có thúc đẩy sự phồn. 





mm. sa. 


Tháng 10 năm 2007, 
Đại hội đại biểu toàn. 
quốc của Đảng Cộng 
sản Trung Quốc lần 
thứ 17 đã khai mạc 
tại Bắc Kinh. Trong 
bảo cáo của Đại hội 
đại biểu toàn quốc 
lần thứ 17 đã nêu tô, 
Trung Quốc kiên trì 
theo đuổi chính sách 
ngoại giao hỏa bình, 
độc lập tự chủ. 


”% 


Ngoại giao Trung Quốc 





30 


vinh của kinh tế và văn hóa thế giới hay không, có thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại hay 
không... từ đó quyết định lập trường và chính sách của mình, không phục tùng bất cứ áp. 
lực nào đến từ bên ngoài. 


III.. PHẢNĐỐI CHIA RẼ,BẢO VỆĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT VÀ VẸN TOÀN LÃNHTHỒ 


Một yêu cầu căn bản của độc lập tự chủ chính là cần thực hiện và đảm bảo sự thống 
nhất cũng như bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ của đất nước. Chính sách này trước hết thể 
hiện qua việc Trung Quốc phản đối các thế lực bên ngoài tiến hành can thiệp nội chính 
của Trung Quốc, cũng như quá trình ngoại giao thực tiễn trong việc đấu tranh để thống. 
nhất Đài Loan thuộc lãnh thổ Trung Quốc và giành lại chủ quyền đối với Hồng Kông và 
Ma Cao. 

Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc. Năm 1895, Nhật 
Bản đã thông qua cuộc chiến tranh xâm lược, bắt ép triều đình nhà Thanh phải ký “Hiệp 
ước Mã Quan” bất bình đẳng và xâm chiếm Đài Loan. Tháng 12 năm 1943, Chính phủ ba. 
nước Trung, Mỹ, Anh đã phát biểu “Tuyên bố Cairo” và quy định, Nhật Bản cần phải hoàn 
trả lại lãnh thổ thuộc chủ quyền của Trung Quốc, đó là các đảo Đông Bắc, Đài Loan, Bành. 
Hồ v.v.. Năm 1945, ba nước Trung, Mỹ, Anh và sau đó còn có thêm sự tham gia của Liên 
Xô cùng ký kết“Thông cáo Potsdam” quy định: Điều kiện trong “Tuyên bổ Cairo” cần phải 
được thực hiện. Vào tháng 8 cùng năm, Nhật Bản tuyên bố đấu hàng, đồng thời thông 
qua “Điều khoản đầu hàng của Nhật Bản” cam kết sẽ thực hiện những quy định trong 
“Tuyên cáo Potsdam': Ngày 25 tháng 10 năm 1945, Chính phủ Trung Quốc thu phục lại 
đảo Đài Loan, Bành Hồ, khôi phục lại chủ quyền đối với Đài Loan. Đài Loan trở về với Tổ 
quốc không chỉ trong pháp luật mà cả trên thực tế. 


Ngày 1 tháng 10 năm 1949, Chính phủ Nhân dân Trung ương của nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập, là chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn thể 
Trung Quốc thay thế cho Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, và cũng là đại diện hợp pháp 
duy nhất trên quốc tế. Một bộ phận quân nhân thuộc tập đoàn Quốc Dân Đảng và ban 
lãnh đạo của Nhà nước Trung Hoa Dân Quốc cũ đã chạy sang Đài Loan và hình thành nên 
sự chía rễ tạm thời giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục. 

Trong tình thế đối đầu giữa phương Đông và phương Tây, vào năm 1950, nước Mỹ 
nhân sự bùng nổ của Chiến tranh Triều Tiên đã phái Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ xâm 
nhập vào eo biển Đài Loan, đồng thời đã ký “Điều ước phòng vệ chung” với chính quyền 
Đài Loan vào năm 1954, đặt tỉnh Đài Loan của Trung Quốc nằm trong thế được Mỹ “bảo 
hộ? từ đó Trung Quốc rơi vào tình trạng bị xâm lược chủ quyền lãnh thổ, đồng thời dẫn 
đến tình trạng căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục. 

Vấn đề Đài Loan là vấn đề tàn dư của nội chiến Trung Quốc, thống nhất Đài Loan 
về với Trung Quốc đại lục hoàn toàn là nội chính của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc 





Kiên trì độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và an ninh 








luôn phản đối sự can thiệp của bất cứ chính phủ nước nào đối với nội chính của Trung 
Quốc trong vấn đề Đài Loan. 


Nước Mỹ là nước chủ yếu nhất luôn cổ súy cho Đài Loan đứng ra đối kháng với Trung 
Quốc đại lục, ngăn cản Trung Quốc thực hiện thống nhất đất nước. Chính vì vậy, việc phản 
đối Mỹ can thiệp vào nội chính của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan là nhiệm vụ lâu 
dài trong quan hệ đối ngoại của Trung Quốc. Vào năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon đến 
thăm Trung Quốc, hai bên Trung Quốc và Mỹ đã phát biểu thông cáo chung tại Thượng 
Hải, Trong thông cáo chung này, phía Mỹ cho rằng: “Nước Mỹ nhận thức được rằng, tất cả 
người dân Trung Quốc ở Trung Quốc đại lục cũng như Đài Loan đều cho rằng chỉ có một 
nước Trung Quốc, Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Đối với lập trường này, Chính 
phủ Mỹ không đưa ra quan điểm khác biệt” 


Tháng 12 năm 1978, Chính phủ Mỹ đã chấp nhận 3 nguyên tắc thiết lập quan hệ 
ngoại giao mà Chính phủ Trung Quốc đưa ra, đó là: Chính phủ Mỹ phải cắt đứt quan hệ 
ngoại giao với Đài Loan; xóa bỏ “điều ước phòng vệ chung” mà Mỹ đã ký kết với Chính 
quyền Đài Loan; và Mỹ phải rút quân khỏi Đài Loan. Ngay sau đó, Trung Quốc và Mỹ đã 
phát biểu thông cáo thiết lập quan hệ ngoại giao Trung - Mỹ. Thông cáo nói rõ: “Hợp 
chủng quốc Hoa Kỳ thừa nhận chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính 
phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc. Trong phạm vi này, nhân dân Mỹ vẫn sẽ giữ mối 
quan hệ về văn hóa, thương mại và những mối quan hệ không chính thức khác với nhân 
dân Đài Loanf“Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thừa nhận lập trường của Trung Quốc, 
tức là chỉ có một nước Trung Quốc, Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc”. 

Trung Quốc hy vọng sự dịu bớt trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ cũng 
như việc thiết lập mối quan hệ ngoại giao có thể thúc đẩy Trung Quốc và Đài Loan nhanh 
chóng thống nhất. Cùng với sự bình thường hỏa quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, Chính 
phủ Trung Quốc luôn xuất phát từ đại cục, đó là bảo vệ hòa bình thế giới, đã thay đổi 





Tháng 10 năm 1987, 
Chính quyền Đài 
Loan đã mở cửa để 
đồng bào Đài Loan 
về thảm người thân 
ở Tổ quốc đại lục. 
Trong ảnh là những 
người dân sống ở 
Đài Loan đứng trên 
Trường Thành. 





31 


Ngoại giao Trung Quốc 





32 


chính sách “Nhất định phải giải phóng Đài Loan” mà Trung Quốc đã luôn kiên quyết trong 
một khoảng thời gian sau khi nước Trung Quốc mới được thành lập, để đề ra và hình 
thành tư tưởng “Một đất nước hai chế độ, những mong thông qua con đường hòa bình. 
để thực hiện thống nhất đất nước. 


Thế nhưng, sau khi Trung Quốc và Mỹ thiết lập mối quan hệ ngoại giao, Chính phủ 
Mỹ vẫn không từ bỏ ý định can thiệp vào nội chính của Trung Quốc trong vấn đề Đài 
Loan. Tháng 3 năm 1979, Quốc hội Mỹ thông qua “Luật Quan hệ với Đài Loan; với hình 
thức lập pháp quốc nội của Mỹ để dưa ra rất nhiều quy định đi trái với nguyên tắc trong. 
thông cáo chung quan hệ ngoại giao Trung - Mỹ cũng như trái với luật pháp quốc tế, 
trong đó bao gồm cả việc tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan. 

Việc Chính phủ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan đã khiến cho mối quan hệ ngoại giao 
Trung - Mỹ sau khi được bình thường hóa đã rơi vào tình trạng căng thẳng lần đầu tiên. 
Để giải quyết vấn để Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Chính phủ hai nước Trung - Mỹ đã thông. 
qua đàm phán và đi đến thỏa thuận vào tháng 8 năm 1982, phát biểu thông cáo chung thứ: 
3 về mối quan hệ Trung - Mỹ, thông cáo được gọi tắt là“Thông cáo ngày 17 tháng 8”.Trong. 
thông cáo chung này, Chính phủ Mỹ nói rõ:“Mỹ không tìm đến một chính sách bán vũ khí 
lâu dài cho Đài Loan. Những vũ khí mà Mỹ bán cho Đài Loan cả về tính năng cũng như số 
lượng sẽ không vượt quá mức độ cung ứng trong vòng mấy năm sau khi Trung Quốc và 
Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao. Mỹ cũng đang chuẩn bị giảm bớt việc bán vũ khí cho Đài 
Loan, đồng thời sẽ đi đến chấm dứt sau một khoảng thời gian nữa 


Vào thập niên 80 thế kỷ XX, cùng với sự phát triển ổn định trong quan hệ Trung - Mỹ, 
mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc cũng đã bớt căng thẳng hơn. Đến năm 1987, hai 
bên đã bắt đầu các mối quan hệ giao lưu. 


Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Chính quyền Đài Loan đã thay đổi lập trường 
trong vấn đề thống nhất, dần dần từ bỏ chính sách “Một nước Trung Quốc”, bắt đầu ý đồ 
Đài Loan độc lập dưới hình thức mở rộng “không gian sinh tồn quốc tế: Bắt đầu từ năm 
1993, Chính quyền Đài Loan nuồi ý định gia nhập vào Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là vào năm 
1997, khi lãnh đạo Đài Loan - Lý Đăng Huy đã đưa ra cách nói về mối quan hệ hai bờ là “mối 
quan hệ đặc biệt giữa hai nước? công khai phất lên lá cờ“độc lập” của Đài Loan. Trong quá 
trình này, Chính phủ Mỹ liên tục đi trái với những cam kết mà Mỹ đã tuyên bố trong “Thông 
cáo ngày 17 tháng 8; mở rộng bán vũ khí cho Đài Loan cả về quy mô và tính năng. Đặc 
biệt là khi Mỹ quyết định bán cho Đài Loan 150 máy bay chiến đấu tính năng cao F~16 vào 
năm 1992, và mấy lô vũ khí hiện đại vào năm 2001 và năm 2008, đều đã vi phạm nghiêm. 
trọng những cam kết của Chính phủ Mỹ đối với Trung Quốc, từ đó đã gây nên rất nhiều 
trở ngại mới cũng như những ngăn cản bên ngoài cho giải pháp hòa bình trong vấn đề 
Đài Loan. Những việc làm này của Mỹ đã bị Chính phủ Trung Quốc phản đối kịch liệt, dẫn 
đến nhiều lần mâu thuẫn và rất nhiều nguy cơ trong mối quan hệ Trung ~ Mỹ. 








Kiên trì độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và an ninh. 











33 
Tháng 4 năm 1993, 
Hội trưởng Hiệp 
hội Quan hệ hai bờ 
Uông Đạo Hàm và 
Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Quỹ Giao 
lưu hai bờ Cô Chấn 
Phủ đã tổ chức hội 
đàm tại Singapore. 
Đây là cuộc hội ngộ. 
đấu tiên của hai nhà 
chức trách cấp cao 
được nhân dân hai 
bên ủy quyền. 
Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và cũng phản 

đối bất cứ đất nước nào có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc tiến 

hành việc bán vũ khí cho Đài Loan, hoặc tiến hành liên minh quân 

sự với Đài Loan dưới bất cứ hình thức nào, ví dụ như vào năm 1982, 

Chính phủ Hà Lan nhất quyết bán vũ khí cho Đài Loan bất chấp sự 

phản đối của Chính phủ Trung Quốc đã khiến cho mối quan hệ ngoại 

giao của hai bên xuống cấp một cách trắm trọng. Năm 1992, Chính 

phủ Pháp bán vũ khí cho Đài Loan cũng khiến cho mối quan hệ ngoại 

giao Trung - Pháp bị sứt mẻ, mãi đến khi Chính phủ Pháp một lần 

nữa đưa ra cam kết trong vấn đề này thì mối quan hệ của hai nước 

mới được bình thường hóa. 

Trên trường quốc tế, với tư cách là chính phủ hợp pháp duy nhất 

của Trung Quốc, chính sách nhất quán của Chính phủ nước Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa trong vấn đề Đài Loan là, trên thế giới này chỉ có 

một nước Trung Quốc, Đài Loan là một bộ phận không thể tách rời của 

Trung Quốc, tất cả các nước đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao với 

Trung Quốc đều phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 

Trung Quốc. Kiên quyết phản đối những nước đã thiết lập mối quan 

hệ ngoại giao với Trung Quốc nhưng lại coi Đài Loan là một “thực thể 

chính trị độc lập" để xây dựng và thiết lập mối quan hệ chính thức, 

thậm chí còn thực hiện việc “hai bên cùng thừa nhận” với một hình. 

thức nào đó hoặc đưa ra khái niệm “hai nước Trung Quốc” hay “một 

nước Trung Quốc, một nước Đài Loan” tại các tổ chức hoặc hội nghị 


34 





Tháng 7 năm 2009, 
Diễn đàn Kinh tế 
Thương mại Văn hóa 
hai bờ lần thứ 5 được 
tổ chức tại Hồ Nam. 
Những nắm gần 
đây, mối quan hệ hai 
bở liên tục được cải 
thiện, hợp tác giao 
lưu không ngừng 
được đấy mạnh 





Trung Quốc < 


JŠ rL<-E0 : ` SN Í 
cỗ. j- h4. 8-) 


ñý 9 ifý Ƒ> X: ất 8-36 +! 4 





quốc tế là nguyên tắc mà Trung Quốc luôn giữ vững, trước sau như 
một trong việc phát triển mối quan hệ với các nước trên thế giới. 


Chính phủ Trung Quốc đảm bảo tất cả quyến lợi hợp pháp và 
chính đáng với đồng bào Đài Loan tại nước ngoài. Đối với những 
tổ chức quốc tế giữa các chính phủ cho phép sự tham gia của khu 
vực, Chính phủ Trung Quốc cũng đã dựa trên nguyên tắc một nước 
Trung Quốc, căn cứ vào tính chất, chương trình cũng như tình hình 
thực tế của những tổ chức quốc tế này mà đưa ra một sự sắp xếp. 
hợp lý để Đài Loan gia nhập các tổ chức ấy với hình thức và mức độ 
có thể chấp nhận. Là một khu vực của Trung Quốc, Đài Loan cũng 
đã đứng trên danh nghĩa “Đài Bắc - Trung Quốc” để tham gia các tổi 
chức Ngân hàng Phát triển châu Á và Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái 
Bình Dương, cũng như tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới 
với danh nghĩa là “lãnh thổ thuế quan riêng biệt Đài Loan, Bành Hồ, 
Kim Môn và Mã Tổ'. 

Cho dù tình thế thay đổi đến mức nào, Chính phủ Trung Quốc 
vẫn luôn cam kết thực hiện chính sách “Một nước hai chế đội, hòa. 
bình thống nhất, với sự thành tâm thành ý và sự nỗ lực lớn nhất trong 
việc thúc đẩy mối quan hệ hai bờ hòa bình phát triển, để trong tương. 
lai, sẽ là một thực thể hòa bình thống nhất. Nhưng Trung Quốc cũng 
luôn bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng, không cho phép bất cứ người 


tdtp-Eeschviet su vn 


Kiên trì độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và an ninh 








nào, với bất cứ danh nghĩa nào, dùng bất cứ hình thức nào để chia tách Đài Loan ra khỏi 
Trung Quốc. Tiếp tục với những chính sách về vấn để Đài Loan được Chính phủ Trung 
Quốc nêu rõ trong sách trắng vào năm 1992 và 2000, đến năm 2005, Quốc hội Trung 
Quốc đã thông qua “Luật Phản đối chia rẽ quốc gia; dùng luật pháp để một lần nữa nhấn 
mạnh chính sách hòa bình thống nhất, đồng thời cũng quy định rõ ràng: “Đối với các thế 
lực chia rẽ đòi'Đài Loan độc lập; dù dùng bất cứ danh nghĩa nào, với bất cứ hình thức nào 
tạo nên thực tế chia rẽ Đài Loan khỏi Trung Quốc, hoặc xảy ra những biến cố trọng đại 
khiến cho Đài Loan chia tách khỏi Trung Quốc, hoặc làm cho khả năng đi đến thống nhất 
hòa bình hoàn toàn không còn, khi ấy Trung Quốc sẽ áp dụng hình thức phi hòa bình và 
các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ“: 


IV. GIÀNH LẠI CHỦ QUYỀN ĐỐI VỚI HỒNG KÔNG VÀ MA CAO VỚI HÌNH THỨC 
“MỘT NƯỚC HAI CHẾ ĐỘ” 


“Một nước hai chế độ” là khái niệm xuất phát từ vấn đề Đài Loan nhưng lại được vận 
dụng thành công và thể hiện được một sức mạnh vô cùng to lớn trong quá trình giành lại 
chủ quyền đối với Hồng Kông và Ma Cao. 


Hồng Kông là một bộ phận trong lãnh thổ Trung Quốc. Trong Chiến tranh Nha phiến 
lần thứ nhất xảy ra vào năm 1840, quân đội Anh đã chiếm đóng đảo Hồng Kông. Đến năm 
1842, để quốc Anh đã ép buộc triều đình nhà Thanh phải ký kết “Hiệp định Nam Kinh/, 
nhượng lại cho Anh đảo Hồng Kông. Đến năm 1856, liên quân Anh ~ Pháp đã phát động 
Chiến tranh Nha phiến lần thứ hai, tiếp tục ép triều đình nhà Thanh phải ký “Hiệp định 
Bắc Kinh” và năm 1860, cắt nhượng bán đảo Cửu Long (Kowloon). Sau Chiến tranh Giáp. 
Ngọ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, đế quốc Anh lại ép triều đình nhà Thanh phải ký “Hiệp 
định mở rộng ranh giới Hồng Kông” vào năm 1898, ép nhà Thanh phải cho thuê 262 đảo 
lân cận với thời hạn 99 năm, đến ngày 30 tháng 6 năm 1997 thì kết thúc. Việc cắt nhượng 
Hồng Kông là một trong những sự kiện nhục nhã nhất trong lịch sử ngoại giao cận đại 
của Trung Quốc. 

Sau nằm 1978, căn cứ theo những biến đối của thời cuộc, Đặng Tiểu Bình đã đưa ra 
ý tưởng “Một nước hai chế độ” để giải quyết vấn đề thống nhất. “Một nước hai chế độ” tức 
là chính sách lấy tiền để một nước Trung Quốc, chủ thể của quốc gia kiên trì chế độ xã hội 
chủ nghĩa; Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan là những bộ phận cấu thành không thể chia tách 
của Trung Quốc, những nơi này dù trở về với Trung Quốc nhưng vẫn sẽ không thay đổi 
phương thức sống cũng như chế độ tư bản chủ nghĩa vốn có trước đây, vì vậy được gọi là 
khu hành chính đặc biệt. 

Trên cơ sở đó, Chính phủ Trung Quốc và Chính phủ Anh đã trải qua nhiều cuộc đàm 
phán rồi đi đến ký kết “Thỏa thuận chung về vấn đề Hồng Kông” vào tháng 12 năm 1984, 
trong đó nêu rõ thời gian và chính sách sau khi Hồng Kông trở về với Trung Quốc cũng 





35 





Tháng 5 năm 1974, 
Chủ tịch Trung Quốc 
Mao Trạch Đồng đến, 
thăm cựu Thủ tướng 
Anh - Edward Heath 
Hai bên nói về vấn 
để Hồng Kông. 





như mọi sự sắp xếp trong khoảng thời gian quá độ. Giải pháp đối với 
vấn đề Hồng Kông đã có được những căn cứ thực tế và được hai bên 
thừa nhận. 


Năm 1985, Quốc hội Trung Quốc đã quyết định thành lập Ban 
Khởi thảo Luật cơ bản đối với Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông. 
Vào tháng 4 năm 1990, “Luật cơ bản của Khu hành chính đặc biệt 
Hồng Kông” đã được xem xét và thông qua. Luật cơ bản này đã đưa ra. 
những quy định rõ ràng, cụ thể đối với mối quan hệ giữa Trung ương 
và Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản 
của người dân Hồng Kông cũng như thể chế chính trị, kinh tế, đối 
ngoại vx. của Hồng Kông, từ đó đã có một sự chuẩn bị rất đấy đủ cho. 
việc khôi phục lại chủ quyền đối với khu hành chính đặc biệt này. 


Sau khi Trung Quốc và Anh ký kết “Thỏa thuận chung về vấn đề 
Hồng Kông” vào năm 1984, những hợp tác bước đầu của hai bên đều 
diễn ra khá thuận lợi. Nhưng sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Chinh. 
quyền Anh tại Hồng Kông đã đánh giá sai tình hình và làm trái với tỉnh 
thần trong “Thỏa thuận chung” cũng như vi phạm những hiệp định có 
liên quan của Trung Quốc và Anh đối với vấn đề khôi phục chủ quyền 
ở Hồng Kông, chuẩn bị tiến hành cải cách “dân chủ” đối với chế độ 
chính trị ở Hồng Kông trong khoảng thời gian quá độ, tức là ngay trước 


tdtp-Eeschviet su vn 


ˆ>_ Kiên trì độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và an ninh. 





khi Trung Quốc khôi phục chủ quyền đối với Hồng Kông. Sau đó Chính quyền Anh còn xây 
dựng thể chế “dân chử” vào những năm cuối khi nắm quyền tại nơi này với mục đích duy trì 
sự ảnh hưởng đối với Hồng Kông về mặt chính trị và kinh tế cả khi Hồng Kông đã được trao 
trả cho Trung Quốc. Những việc làm của Chính quyền Anh tại Hồng Kông làm tổn hại đến 
chủ quyền của Trung Quốc nên đã bị Chính phủ Trung Quốc kiên quyết từ chối. 


Đêm ngày 30 tháng 6 năm 1997, lễ trao trả Hồng Kông về với Trung Quốc đã được cử 
hành long trọng tại Trung tâm triển lãm Hồng Kông. Cũng từ lúc đó, quản đội Trung Quốc 
đóng tại Hồng Kông chính thức tiếp nhận nghĩa vụ phòng vệ. Chính phủ Trung Quốc đã 
khôi phục lại chủ quyền tại Hồng Kông. 





Vấn đề Ma Cao cũng tương tự như vấn đề Hồng Kông. Vào năm 1535, người Bồ Đào 
Nha cập bến ở Ma Cao để buôn bán thương mại. Đến năm 1557, họ bắt đầu cú trú lâu di 
Ngày 12 tháng 3 năm 1887, Bồ Đào Nha ép buộc triều đình nhà Thanh phải lần lượt ký 
kết “Hiệp định Trung - Bồ” và “Hiệp định Bắc Kinh Trung - Bổ: Sau đó, Bồ Đào Nha chiếm. 
lĩnh Ma Cao, đồng thời coi Ma Cao là lãnh thổ của nước này. Sau khi nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa được thành lập, Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng rằng Ma Cao 
là lãnh thổ của Trung Quốc, vấn đề Ma Cao là vấn đề tồn tại của lịch sử, Trung Quốc chủ 
trương sẽ thông qua đàm phán để giải quyết những vấn đề tồn đọng này vào một thời 
điểm thích hợp, và khi vấn để còn chưa được giải quyết thì vẫn duy trì hiện trạng cũ. 





Việc khôi phục chủ quyền đối với Hồng Kông được tiến hành một cách thuận lợi 
cũng đã mang lại những điều kiện thuận lợi đối với vấn đề Ma Cao. Tháng 4 năm 1987, 


si ns+m 





37 


Ngày 19 tháng 12 năm 1984, lãnh đạo của Chính phủ hai nước Trung = Anh chính thức ký kết 
“Thỏa thuận chung về vấn để Hồng Kông” tại Bắc Kính. 


Ngày 1 tháng 7 năm 1997, Trung Quốc khỏi phục lại chủ quyể! 
Trong ảnh là hai nước Trung - Anh tiến hành lễ trao trả Hồng Kông về với Trung Quốc. 








` _ Kiên trì độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyển và an ninh 





39 
Trung Quốc và Bồ Đào Nha đã ký kết “Thỏa thuận chung về vấn để _ Ngày 13 tháng 4 
Ma Cao; quy định rằng, vào ngày 20 tháng 12 năm 1999, Chính phủ Trang Quốc Lề nh 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ khôi phục lại chủ quyền tại _- pạo nha chính thúc 
Ma Cao, đồng thời đưa ra những quy định đối với việc sắp xếp những ký kết “Thỏa thuận 
vấn đề có liên quan trong khoảng thời gian quá độ. chung về vấn đề Ma 
Cao" tại Bắc Kinh, lãnh 

Tháng 3 năm 1993, “Luật cơ bản của Khu hành chính đặc biệt Ma _ đạo hai nước cùng 
Cao” đã được xem xét và thông qua. Ngày 19 tháng 12 năm 1999, hai _ nảnglychúcming 
nước Trung - Bồ đã long trọng tổ chức lễ trao trả Ma Cao về vớiTrung _ “7” 
Quốc, cũng từ đó Trung Quốc chính thức khôi phục lại chủ quyền đối 
với Ma Cao. 

Sự trở về của Hồng Kông và Ma Cao đã giúp cho đồng bào sống 
tại Hồng Kông và Ma Cao trở thành những chủ nhân thực sự của hai 
khu vực này, chính thức chấm dứt lịch sử chiếm lĩnh lãnh thổ Trung 
Quốc của các thế lực thực dân phương Tây, sự phát triển của Hồng. 
Kông và Ma Cao bước vào một thời đại mới. 

Từ khi Hồng Kông và Ma Cao được thu hồi, cùng với sự chỉ đạo. 
rất hiệu quả của chính quyền hai đặc khu cũng như sự ủng hộ của 
Chính phủ Trung ương, Hồng Kông và Ma Cao luôn giữ được mức 
độ phát triển ổn định, trở thành thí điểm thành công rực rỡ đối với 
tư tưởng “Một nước hai chế độ” Cũng chính vì thế, hai nơi này đã tạo. 


PRNpauuuuja 


Ngoại giao Trung Quốc 





40 


nên những điều kiện hết sức thuận lợi để Trung Quốc tiến hành thống nhất hoàn toàn 
đất nước, mà cụ thể chính là việc áp dụng chính sách “Một nước hai chế độ” trong vấn để 
Đài Loan. 


V. . PHẢN ĐỐI CHIA RẼ DÂN TỘC, BẢO VỆ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 


Trung Quốc là đất nước đa dân tộc thống nhất với 56 dân tộc. Quá trình hình thành. 
và lịch sử phát triển của mỗi dân tộc cũng chính là lịch sử quan hệ hòa hợp giữa các dân 
tộc. Trong quá trình lịch sử phát triển lâu dài, các dân tộc phát triển và di chuyển đã dần 
hình thành nên sự phân bố theo kiểu “đại tạp cư, tiểu tụ cư”. Dân tộc Hán là dân tộc có 
dân số đông nhất, phân bố trên cả nước. Các dân tộc thiểu số tuy dân số ít, chủ yếu cư trú 
ở các khu vực biên cương rộng lớn, nhưng tại các khu vực hành chính cấp huyện trở lên 
thuộc lục địa Trung Quốc, nơi đâu cũng có người dân tộc thiểu số sinh sống. Với tình hình. 
phân bố dân số theo kiểu nơi nào có tôi thì có bạn, nơi nào có bạn cũng sẽ có tôi, luôn hỗ 
trợ, giúp đỡ lẫn nhau... đã tạo nên nền tảng cho việc lấy những nơi có dân tộc thiểu số 
cư trú làm cơ sở để xây dựng những khu trự trị dân tộc với loại hình và cấp độ hành chính. 
khác nhau, có lợi cho sự ổn định và hài hòa giữa các dân tộc cũng như sự cùng nhau phát 
triển của các dân tộc. Năm 1954, Quốc hội khóa 1 của Trung Quốc đã đưa chế độ tự trị khu 
vực dân tộc vào “Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Từ đó trở đi, Trung Quốc 
đã trải qua nhiều lần sửa đổi hiến pháp nhưng đều nêu rõ quan điểm kiên trì thực hiện 
chế độ này. 

Trong tình hình phức tạp hiện nay, ngoại giao của Trung Quốc đang đứng trước 
nhiệm vụ bảo vệ thống nhất đất nước, phản đổi chia rẽ dân tộc, trong đó vấn đề nổi bật 
nhất chính là vấn đề Tây Tạng và Tân Cương. 

Tây Tạng là một bộ phận không thể chia tách của Trung Quốc, dân tộc Tạng là một 
thành viên quan trọng trong đại gia đình các dân tộc Trung Hoa. Người dân tộc Tạng đời 
đời sống trên Cao nguyên Thanh Tạng, sáng tạo ra một nến văn hóa rực rỡ, là một tài sản. 
vô cùng quý báu trong nền văn hóa Trung Hoa. 





Trong lịch sử, Tày Tạng đã từng trải qua chế độ xã hội phong kiến nông nô hợp nhất 
giữa chính trị và thần quyền còn đen tối hơn cả châu Âu vào thời kỳ Trung cổ. Chủ nô. 
chiếm chưa đến 5% tổng dân số nhưng lại chiếm lĩnh hầu hết toàn bộ nguyên liệu sản 
xuất cũng như tài nguyên giáo dục văn hóa ở khu vực Tảy Tạng. Đạt Lai Lạt Ma là người 
đứng đấu trong việc truyền Phật giáo vào Tây Tạng, và cũng là người đứng đầu chính 
quyền ở khu vực Tây Tạng. Quyền hạn về chính trị và tôn giáo chỉ tập trung vào một người, 
và cũng chính người đó đứng ra thống lĩnh toàn bộ khu vực này. 

Năm 1951, Tây Tạng được giải phóng hòa bình. Đến năm 1959, Tây Tạng thực hiện 
cải cách dân chủ, xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến nông nô chính trị thần quyền, Đạt 


Kiên trì độc lập tự chủ, bảo vệ chủ quyền và an ninh. 








Lai Lạt Ma đời thứ 14 lưu vong ở nước ngoài. Hơn nửa thế kỷ nay, Chính phủ Trung Quốc. 
rất coi trọng việc bảo vệ và phát triển văn hóa Tây Tạng. Theo quy định trong “Hiển pháp 
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và “Luật Tự trị khu vực dân tộc”, Trung Quốc tập. 
trung rất nhiều sức người cũng như sức của để bảo vệ và phát triển nền văn hóa truyền 
'thống rực rỡ của Tây Tạng, đồng thời cũng tập trung sức lực phát triển sự nghiệp văn hóa, 
giáo dục và khoa học kỹ thuật hiện đại, vì thế đã giúp cho văn hóa Tây Tạng được bảo vệ 
và phát triển mạnh mẽ chưa từng có. 


Trong tình hình quốc tế có nhiều thay đổi, tập đoàn Đạt Lai đã bỏ qua mọi tình hình. 
thực tế, giương lá cờ tôn giáo, phát tán “Văn hóa Tây Tạng diệt tuyệt luận” (Diệt chủng 
văn hóa ở Tây Tạng), đòi quân đội và các căn cứ quân sự của Trung Quốc phải rời khỏi Tây 
Tạng, hòng mưu đồ “Tây Tạng độc lập” Để gây sự chú ý của xã hội quốc tế, tập đoàn Đạt 
Lai còn khuyến khích các nơi ở Tây Tạng tiến hành bạo động, phá vỡ ổn định xã hội, gây 
nên những tổn thất nghiêm trọng về người và của. 


Chính phủ Trung Quốc kiên quyết phản đối bất cứ hoạt động nào nhằm chia rẽ 
Trung Quốc và mưu đồ Tây Tạng độc lập. Trung Quốc cho rằng, vấn đề Đạt Lai không phải 
là vấn để tôn giáo mà là vấn đề chính trị; Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 không chỉ là một nhân sĩ 
tôn giáo, mà còn là một kẻ lưu vong chính trị đã thực hiện các hoạt động chia rẽ Tổ quốc. 
Chính phủ Trung Quốc nêu rõ rằng, chỉ cần Đạt Lai Lạt Ma thực sự từ bỏ lập trường chia 
rẽ Tổ quốc, dừng ngay những hoạt động chia rẽ Tổ quốc, công khai thừa nhận Tây Tạng 
là một bộ phận không thể tách rời của Trung Quốc, thừa nhận Đài Loan là một bộ phận 
không thể tách rời của Trung Quốc, thừa nhận Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho cả nước thì Chính phủ Trung Quốc sẵn 
sàng đàm phán hòa bình về vấn đề tương lai của riêng cá nhân Đạt Lai Lạt Ma. 


Tây Tạng là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, đây là điều 
mà chính phủ của tất cả các nước trên thế giới đều thừa nhận. Không có bất cứ quốc gia 
nào trên thế giới công nhận Tây Tạng là một nước độc lập, càng không thể công nhận cái 
gọi là “Chính phủ lưu vong Tây Tạng” Chính vì vậy, ngay từ đầu “vấn đề Tây Tạng” chính 
là sản phẩm của chủ nghĩa đế quốc hòng ra sức chia rẽ Trung Quốc, là một phần trong 
mưu đồ của chủ nghĩa đế quốc hòng biến Trung Quốc thành nước thực dân hoặc nửa 
thực dên. Sau khi tập đoàn Đạt Lai bỏ trốn sang nước ngoài, một số thế lực phản Trung 
Quốc vẫn liên tục tìm đủ mọi cách để kích động và ủng hộ những hành động li khai, đòi 
“Tây Tạng độc lập” của tập đoàn Đạt Lai. Vì vậy, “vấn đề Tây Tạng” về căn bản không phải 
là vấn đề dân tộc, vấn để tôn giáo hay vấn đề nhân quyền, mà thực ra, đó chính là vấn đề 
một số thế lực phương Tây mưu đồ áp chế Trung Quốc, chia cắt Trung Quốc và phỉ báng 
Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối Đạt Lai đến các nước khác tiến hành các 
hoạt động chia rẽ Trung Quốc dù với bất cứ tư cách gì, đồng thời cũng kiên quyết phản 


4i 








lao Trung Quốc < 








đối các nước khác tạo điều kiện và cơ hội để Đạt Lai hoạt động và tuyên truyền về những 
hành vi chia rẽ Tổ quốc. 

Tân Cương cũng là một bộ phận không thể chia tách của Trung Quốc. Khu tự trị Duy 
Ngô Nhĩ Tân Cương được thành lập vào năm 1955. Hơn nửa thế kỷ nay, kinh tế, xã hội 
cũng như các mặt khác của Tân Cương đều phát triển rất nhanh. Sau khi Chiến tranh lạnh 
kết thúc, do ảnh hưởng của chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, chủ nghĩa chia rẽ dân tộc và chủ 
nghĩa khủng bố quốc tế, các tổ chức như “Phong trào Hồi giáo Đông Turkistan“ ở địa phận 
trong và ngoài khu vực Tân Cương đã liên tục tổ chức các hoạt động chia rẽ, phá hoại với 
thủ đoạn chủ yếu là bạo lực khủng bố. Những tổ chức này đã lên kế hoạch tại Tân Cương, 
khởi mào hàng loạt các sự kiện bạo lực khủng bố, gây nguy hại nghiêm trọng đến sự an 
ninh về tài sản, tính mạng cũng như sự ổn định xã hội của nhân dân các dân tộc Trung 
Quốc, đồng thời cũng đe dọa đến sự an ninh và ổn định của các quốc gia và khu vực có 
liên quan. 





Sau khi xảy ra sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ, việc kêu gọi hợp tác chống 
khủng bố quốc tế đã diễn ra ngày một mạnh mẽ, lực lượng “Hồi giáo Đông Turkistan" vì 
muốn thoát khỏi tình cảnh khó khăn và hổ thẹn, lại giương lá cờ đòi bảo vệ “nhân quyền, 
“tự do tôn giáo” và “lợi ích của dân tộc thiểu số” để tiếp tục bịa đặt cái gọi là “Chính phủ 
Trung Quốc dùng vũ khí tấn công dân tộc thiểu số” hòng che mắt thiên hạ, lửa gạt dư luận 
quốc tế để nhân cơ hội đó thoát khỏi sự đả kích của phong trào chống khủng bổ quốc tế. 
Ngoài ra, lực lượng “Hồi giáo Đông Turkistan” còn liên tục gây ra những sự kiện khủng bố 
khác gây nguy hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định khu vực. Chính vì thế, tổ chức 
này đã trở thành đối tượng cần phải xóa bỏ để bảo vệ sự ổn định của khu vực trong “Năm 
nước Thượng Hải” và “Tổ chức Hợp tác Thượng Hải”. 


Tháng 9 năm 2002, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đưa “Phong trào Hồi giáo 
Đông Turkistan” vào danh sách các tổ chức khủng bố đã được công bố. Trung Quốc tích 
cực tham gia hợp tác chống khủng bố, phản đối bất cứ chế độ song bản vị nào trong vấn 
đề chống khủng bố, phản đối bất cứ quốc gia và thế lực nào, mượn bất cứ lý do nào để 
ủng hộ các hành vi của chủ nghĩa khủng bố cũng như bất cứ hành vi nào mưu đồ chia rẽ 
lãnh thổ Trung Quốc. 


TÍCH CỰC THAM GIA 
NGOẠI GIAOĐA PHƯƠNG, 
PHÁT HUY VAITRÒ XÂY DỰNG 


tdtp-Eeschviet su vn 


—=i IU 


Tháng 10 năm 1971, 
Đại hội đồng Liên 
Hiệp Quốc khóa 26 
đã chính thức khôi 
¡ phục lại vị trí hợp. 
pháp của Trung 
Quốc rong Liên Hiệp 
Quốc. Trong ảnh là 
nụ cười vui tươi của 
những thành viên 
trong đoàn đại biểu. 
Trung Quốc. 


Í___ Thảng 6 năm 2001, 
sáu nguyên thủ của 
| sấu quốc gia: Trung 
¡__ Quốc Nga,Cadắoxtan, 
CH0gttan, Tátgkbtan 
và Udơbäkixtan lần 
| ___ đầu tiên hội ngộ tại 
| ___ Thượng Hải và tiến 
Í__ hành ký kết “Tuyên 
bố thành lập Tổ chức 
Hợp tác Thượng Hải”, 





ối quan hệ của Trung Quốc đương 

đại với cả thế giới đã có những thay 
đổi mang tính lịch sử, tương lai vận mệnh 
của Trung Quốc ngày càng gắn kết chặt 
chẽ với tương lai vận mệnh của thế giới. 
Trung Quốc đang dựa vào sự phát triển 
của mình để thúc đẩy thế giới phát triển, 
dựa vào sự phồn thịnh của mình để thúc 
đẩy cả thế giới phồn thịnh. Trung Quốc ra 
sức phát huy vai trò xây dựng của mình để 
bảo vệ hòa bình thế giới, thúc đẩy nhân 
loại tiến bộ với một thái độ đấy tinh thần 
trách nhiệm. Tích cực tham gia ngoại giao đa phương, phát huy 
vai trò xây dựng trong các sự vụ quốc tế, đẩy nhanh trật tự thế giới 
phát triển theo hướng ngày càng công bằng và hợp lý hơn đang trở 
thành một phương diện ngày càng mạnh mẽ hơn trong hoạt động 
ngoại giao của Trung Quốc. 


1... THAM GIA CƠ CHẾ QUỐC TẾ TOÀN DIỆN, TÍCH CỰC MỞ 
RỘNG NGOẠI GIAO ĐA PHƯƠNG 


Trong tiến trình lịch sử của thế giới, giữa các nền văn minh cổ đều 
đã từng xảy ra các cuộc xung đột và chiến tranh không thế này thì thể 
kia, vì vậy đã dẫn đến sự giao thoa giữa các nền văn minh cũng như. 
sự biến mất của một số nến văn minh. Một điều khác hẳn là, tuy trong 
lịch sử, văn minh Trung Hoa cũng có giao lưu và hợp tác với những 





xi nsa+em 


Tích cực tham gia ngoại giao đa phương, phát huy vai trò xây dựng _ 








nền văn minh khác, nhưng do dãy Himalaya đứng sừng sững làm bình 
phong nên văn minh Trung Hoa ở khu vực Tây Nam có một sự ngăn 
cách đáng kể đối với nền văn minh Ấn Độ. Cao nguyên sa mạc Trung Á 
bao la bất tận cũng khiến cho văn minh Trung Hoa ở khu vực Tây Bắc 
luôn giữ một khoảng cách nhất định với văn minh Trung Đông và văn 
minh châu Âu. Nền văn minh Trung Hoa không chỉ là nền văn minh cổ 
duy nhất trong bốn nến văn minh cổ được duy trì cho đến ngày nay, 
mà còn giữ được sự độc lập và tương đối hoàn chỉnh của riêng mình, 


Từ thời cận đại đến nay, các nước phương Tây đã tiến hành thực 
hiện công nghiệp hóa, thực lực kinh tế dần dần mạnh lên, kéo theo 
sự hội nhập kinh tế thế giới cũng như sự hội nhập và va chạm giữa 
các nền văn minh. Trong quá trình này, cánh cửa của Trung Quốc đã 
bị pháo đạn của phương Tây mở toang, từ một “Thiên triều đại quốc” 
Trung Quốc đã rơi vào tình trạng của một nước nửa thực dân nửa 
phong kiến. Trong giai đoạn lịch sử đắm máu và ô nhục ấy, có không 
ít người mưu cao chí lớn tiến hành các cuộc cách mạng, thử sức cứu 
vận mệnh Trung Quốc: Cuộc vận động tự cường (1862 - 1882) đã thất 
bại sau khi xảy ra Chiến tranh Giáp Ngọ giữa Trung Quốc và Nhật Bản; 
Chính biến Mậu Tuất (1898) chỉ kéo dài được 100 ngày thì bị dập tắt; 
cuộc Cách mạng Tân Hơi tuy đã lật đổ được thế lực thống trị phong 
kiến, nhưng cũng không thể nào thay đổi được vị thế của Trung Quốc 
trên trường quốc tế. Sau khi gia nhập vào thế giới, Trung Quốc luôn 
đứng ởvị trí phụ thuộc và bị động. 





Tháng 10 năm 2001, 
các lãnh đạo của Tổ 
chức Hợp tác Kinh 
tế châu Á = Thái Bình 
Dương đã tổ chức hội 
nghị bất thường và 
hội nghị có liên quan 
tại Thượng Hải. Trong, 
ảnh là các lãnh đạo 
của tổ chức này, 








4ã 


Tháng 6 năm 2003, 
Chủ tịch Trung Quốc 
Hồ Cẩm Đào tham dự 
“Cuộc họp đối thoại 
bất thường giữa các 
nhà lãnh đạo Nam 
Bắc” tại Evian, Pháp. 





Với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các dân tộc 
Trung Quốc đã trải qua những cuộc đấu tranh gian khổ và lâu dài, 
cuối cùng sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến 
và chủ nghĩa tư bản quan liêu đều đã bị lật đổ. Trung Quốc giành 
được thắng lợi to lớn trong cuộc cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới. 
Năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức được 
thành lập. Chính phủ Trung Quốc mong muốn đất nước Trung Quốc 
sau khi độc lập sẽ cùng với các quốc gia khác thiết lập các mối quan 
hệ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, mong rằng Trung 
Quốc sẽ tham gia vào xã hội quốc tế, cống hiến sức lực của mình cho. 
hòa bình và phồn vinh của thế giới. 


Ngay sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành 
lập, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chu Ăn Lai đã gửi 
điện đến Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc - Trygve Lie, yêu cầu trục xuất 
đại biểu của Chính quyền Quốc Dãn Đảng tại Liên Hiệp Quốc; đồng 
thời thông báo với Liên Hiệp Quốc rằng, Chính phủ Trung Quốc đã 
bổ nhiệm đồng chí Trương Văn Thiên làm đại biểu Trung Quốc tại 
Liên Hiệp Quốc. Nhưng do sự can thiệp của Mỹ, yêu cầu của Trung 
Quốc vẫn chưa được thực hiện. Sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên, 
Mỹ lại tiếp tục mượn cớ trong vấn đề Triều Tiên giành mất vị trí hợp. 
pháp của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc. Do những hạn chế từ sự 
phân biệt của các lực lượng chính trị quốc tế cũng như hoàn cảnh 
của cuộc Chiến tranh lạnh nên mối quan hệ của Trung Quốc với 


tdtp-Eeachviet su vn 


` _ Tích cực tham gia ngoại giao đa phương, phát huy vai trò xây dựng. 





xã hội quốc tế chỉ hạn chế với Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và một số ít 
nước láng giếng. 

Sau khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô trở nên căng thẳng và biển chuyển 
theo chiều hướng xấu vào thập niên 60 của thế kỷ XX, trong hệ thống quốc tế, Trung 
Quốc không chỉ đứng ở vị trí đối đầu với các nước phương Tây mà mối quan hệ với các 
nước xã hội chủ nghĩa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt sau khi cuộc “Cách 
mạng Văn hóa" bùng nổ vào năm 1966, Trung Quốc đã một thời rơi vào tình trạng bị cô 
lập hoàn toàn. Trung Quốc rút khỏi những tổ chức quốc tế ít ỏi đã từng tham gia và cũng 
có một khoảng thời gian không tham gia bất cứ hoạt động thể dục thể thao quốc tế nào. 


Vào thập niên 70 của thế kỷ XX, quan hệ quốc tế của Trung Quốc đã bắt đầu có sự 
biến chuyển. Vào ngày 26 tháng 10 năm 1971, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 26 đã 
thông qua Nghị quyết số 1758, khôi phục lại tất cả vị trí hợp pháp của nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa tại Liên Hiệp Quốc. Điều đó chứng tỏ rằng Trung Quốc đã tiến một 
bước tất quan trọng vào việc tham gia các tổ chức quốc tế, hòa nhập vào hệ thống quốc 
tế. Đến năm 1977, nếu tính cả tổ chức Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã tham gia vào 21 tổ 
chức thế giới, ký kết hoặc ủng hộ 45 điều ước, hiệp định và công ước. 


Năm 1978 là một cột mốc lịch sử quan trọng của Trung Quốc. Trong năm này, Trung 
Quốc bắt đầu thực hiện chính sách mở cửa đối ngoại từ vùng diên hải cho đến khu vực 
lục địa. Song song với việc “xin mời vào” Trung Quốc cũng tích cực “đi ra ngoài” điều chỉnh 
chính sách, tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức Liên Hiệp Quốc, chính thức bắt 
đầu gia nhập vào tiến trình hội nhập quốc tế. Trong lĩnh vực kinh tế, năm 1980 Trung Quốc 
gia nhập vào tổ chức Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, năm 1982 Trung Quốc 
khôi phục lại vị trí quan sát viên của mình tại Hiệp ước chung về Thuế quan và Thương mại 
(GATT), năm 1986 Trung Quốc chính thức xin khôi phục lại vị trí nước ký kết trong Hiệp ước 


Tháng 11 năm 2006, 
Hội nghị thượng 
đỉnh Bắc Kinh của 
Diễn đàn hợp tác 
Trung = Phi được tổ 
chức tại Bắc Kinh. 





tdtp-Eeschviet su vn 









Vào tháng 9 năm. 
2006, Hội nghị cấp 
cao Âu = Á lần thứ 6 
đã được tổ chức tại 
Phần Lan. Thủ tướng 
Chính phủ Trung 
Quốc ~ Ôn Gia Bảo 
tham gia lễ khai mạc 
hội nghị. 


F 


Trung Quốc < 


chung về Thuế quan và Thương mại. Trong lĩnh vực an ninh, từ năm 
1980, Trung Quốc bắt đầu tham gia hội nghị đàm phán giải trừ vũ khí 
Giơ-ne-vơ cũng như những hoạt động của ủy ban đặc biệt và các tiểu 
ban công tác trực thuộc. Đến cuối năm 1986, Trung Quốc đã gia nhập 
Liên Hiệp Quốc và tất cả các hoạt động của tổ chức đa phương trực 
thuộc. Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 6 được tổ chức vào năm đó đã 
thông qua “Báo cáo công tác Chính phủ” lần đầu tiên nêu rõ: “Trung 
Quốc ủng hộ tổ chức Liên Hiệp Quốc dựa theo tỉnh thần của hiến. 
chương để tiến hành tất cả các công việc, tích cực tham gia vào Liên 
Hiệp Quốc và các hoạt động phát triển của các cơ quan chuyên môn 
mang lại lợi ích cho sự phát triển và hòa bình thế giới. Trung Quốc 
tham gia rộng rãi các tổ chức quốc tế, triển khai các hoạt động ngoại 
giao đa phương tích cực, ra sức tăng cường hợp tác với các nước trong 
các lĩnh vực Điều đó cho thấy, về mặt chính sách, Trung Quốc đã thay. 
đổi thái độ với cơ chế quốc tế đa phương, trong đó tiêu biểu là Liên 
Hiệp Quốc. Cũng qua đó Trung Quốc cho thấy sẽ tích cực tham gia các 
tổ chức quốc tế nhiều hơn nữa. 


Chiến tranh lạnh kết thúc đã xóa bỏ những rào cản chính trị đối 
với việc giao lưu giữa phương Đông và phương Tây, kinh tế thế giới 


Asia- Europe Meeting 


tdtp-Eeschviet su vn 





được gắn liền thành một thể thống nhất, nhân loại cùng phải đối mặt 
với những vấn để chung như: vấn đề môi trường, vấn đề dịch bệnh, 
vấn đề cạn kiệt tài nguyên, vấn đề di dân, vấn đề tội phạm quốc tế 
vxv„ tất cả không còn là vấn đề của riêng một quốc gia nào nữa, Trong 
lĩnh vực an ninh, Chiến tranh lạnh kết thúc cũng đã xóa bỏ khả năng 
bùng nổ chiến tranh ở quy mô lớn giữa các cường quốc. Về tổng thể, 
tình hình thể giới đang trở nên hòa hợp hơn nhưng những vấn đề an 
ninh truyền thống vẫn chưa được giải quyết thì những vấn để an ninh 
mới lại ngày càng nổi bật. Hợp tác đa phương trong lĩnh vực an ninh. 
quốc tế trở thành một lĩnh vực chủ yếu trong ngoại giao đa phương 
sau Chiến tranh lạnh. Nhu cầu tăng cường hiệp thương, mở rộng hợp: 
tác và cùng đối mặt với thử thách của xã hội quốc tế ngày càng tăng 
mạnh; vị trí và vai trò của các tổ chức quốc tế trong mối quan hệ quốc 
tế cũng ngày càng nổi bật, ngoại giao đa phương trở nên năng động 
hơn bao giờ hết. 


Đứng trước hoàn cảnh quốc tế toàn cầu hóa thời kỳ sau Chiến 
tranh lạnh, Trung Quốc kiên quyết thực hiện chính sách mở cửa đối 
ngoại, thích ứng với xu thế toàn cầu hóa kinh tế, tích cực tham gia 
hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế, tận dụng tối đa những cơ hội 
và điều kiện có lợi mà hoàn cảnh toàn cấu hóa kinh tế mang lại, đồng. 
thời cũng nhận thức rõ ràng và luôn tỉnh táo trước những rủi ro kinh 
tế do hoàn cảnh toàn cấu hóa kinh tế dẫn đến. Trung Quốc tham gia 
nhiều hơn nữa các tổ chức và các cơ chế quốc tế, mở rộng ngoại giao 





Bắt đầu từ năm 
2002, Diễn đàn châu 
Á Bắc Ngao được 
tổ chức thường niên 
tại Bắc Ngao, Hải 
Nam, Trung Quốc 
Trong ảnh là lãnh 
đạo các nước tham 
gia diễn đàn tổ chức 
vào năm 2008, 








si nsadem 


_ Ngoại giao Trung Quốc _< 





Tháng 11 năm 2006, 
nguyễn Cục trưởng 
Cục Y tế Đặc khu 
Hồng Kông Trần 
Phùng Phú Trân đã 
trúng cử vị trí Tổng 
Giảm đốc Tổ chức Y 
tể Thể giới (WHO). 
Đây là lần đầu tiên 
Trung Quốc ghi danh 
tranh cử và thành 
công vào vị trí lãnh 
đạo cao nhất tại một 
cơ quan chuyên môn. 
của Liên Hiệp Quốc. 


chung, tiếp tục gia nhập vào xã hội quốc tế và giành 
được những thành tựu khiến cả thế giới phải chú ý. 


Từ góc độ tham gia các tổ chức quốc tế đa 

phương, cho đến năm 2009, Trung Quốc đã tham gia 

130 tổ chức quốc tế giữa các chính phủ và hàng ngàn 

tổ chức quốc tế phi chính phủ. Trong đó có các tổ 

chức mang tính toàn cầu như Liên Hiệp Quốc, Tổ chức 

Thương mại Thế giới, Hội nghị đối thoại thượng đỉnh 

nhóm 8 nước công nghiệp phát triển và 5 nước đang 

phát triển (G8 + 5), Hội nghị đối thoại tập đoàn 20 nước 

(G20) v.v., và các tổ chức mang tính khu vực như Tổ chức Hợp. 

tác Thượng Hải, Hợp tác giữa Hiệp hội các nước Đông Nam Á và 

Trung ~ Nhật ~ Hàn, ngoài ra còn có các tổ chức đa khu vực như 

Hội nghị Á - Âu, Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, 

Diễn đàn Hợp tác Trung - Phi v.v.. Xét từ việc tham gia các điều ước 

quốc tế và hiệp định quốc tế, vào năm 1989, Trung Quốc đã ký kết 

hoặc tuyên bố thừa nhận 157 điều ước, công ước hiệp định quốc tế 

hoặc nghị định thư. Đến năm 2008, con số này đã tăng lên là 300, 

nội dung đề cập đến nhiều lĩnh vực khác nhau như chính trị, an 
ninh, kinh tế và văn hóa v.v. 


Trong quá trình hòa nhập vào xã hội quốc tế, Trung Quốc làm 
theo chiến lược mở cửa, các bên cùng có lợi, lấy sự phát triển của. 
mình thúc đẩy sự phát triển của khu vực và thế giới, mở rộng khả. 
năng mang lại lợi ích cho tất cả các đối tượng hợp tác. Trong quá 
trình tham gia vào các tổ chức quốc tế đa phương, Trung Quốc chủ. 
trương chủ nghĩa đa phương và chủ nghĩa mở cửa khu vực, với tư. 
cách của một nước đang phát triển tích cực triển khai ngoại giao cấp. 
cao, tuyên bố chủ trương và quan điểm của Trung Quốc, mở rộng 
quan hệ với các bên, gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng, 
bảo vệ lợi ích đất nước và biểu tượng quốc gia. Trung Quốc giữ thái 
độ tích cực và phát huy vai trò mang tính xây dựng trong việc giải 
quyết các vấn để toàn cầu cũng như khu vực. Thông qua việc thành 
lập Diễn đàn châu Á Bác Ngao, thúc đẩy thành lập Tổ chức Hợp tác 
Thượng Hải cũng như việc thúc đẩy và chủ trì Hội đàm sáu bên về 
vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên v.v„ từ đó đã dần dần xoay. 
chuyển hình thức bị động tham gia ngoại giao đa phương để trở 
thành nước chủ động, nước để xướng, nước chủ đạo tham gia vào 
cơ chế ngoại giao đa phương. 








>__ Tích cực tham gia ngoại giao đa phương, phát huy vai trò xây dựng , 


Ngày nay, mối quan hệ giữa Trung Quốc và thế giới đã có những thay đổi mang tính 
lịch sử, kinh tế Trung Quốc đã trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng trong nền kinh 
tế thể giới. Trung Quốc đã trở thành một thành viên quan trọng trong hệ thống quốc tế, 
tương lai và vận mệnh của Trung Quốc ngày càng gần kết chặt chẽ với tương lai và vận 
mệnh của thế giới. Sự phát triển của Trung Quốc không thể tách rời thế giới, sự phát triển 
ồn định của thế giới cũng không thể tách rời Trung Quốc; Trung Quốc đang thúc đẩy cả thế 
giới phát triển bằng chính sự phát triển của mình và đang đóng góp hết mình cho sự phồn 
thịnh chung của thế giới. 





II. PHÁT HUY VAI TRÒ MANG TÍNH XÂY DỰNG TRONG CÔNG ƯỚC KHUNG 
CỦA LIÊN HIỆP QUỐC 


Hiện nay, Liên Hiệp Quốc là cơ quan đa phương lớn nhất trên thể giới, quy mô đã 
từ 51 nước thành viên vào lúc mới thành lập phát triển lên 192 nước thành viên hiện nay, 
tăng gần 4 lần về số lượng. Sau thời kỳ Chiến tranh lạnh, các hoạt động và các lĩnh vực 
phát huy vai trò của Liên Hiệp Quốc được để cập đến như: chính trị, kinh tế, an ninh, nhân 
quyền và các mặt xã hội khác. 


Là một trong những nước sáng lập Liên Hiệp Quốc và thành viên thường trực của 
Hội đồng Bảo an, Trung Quốc coi trọng vai trò của Liên Hiệp Quốc, tích cực tham gia và 
luôn ủng hộ cũng như phát huy vai trò cấn thiết trong mọi công tác thuộc các mặt và các 
lĩnh vực của Liên Hiệp Quốc. 


Sau khi khôi phục lại vị trí hợp pháp tại Liên Hiệp Quốc, mỗi năm Trung Quốc đều 
cử đoàn đại biểu cấp cao tham gia Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, qua đó nói rõ lập trường 
và quan điểm của Trung Quốc trong các vấn đề mang tính toàn cầu cũng như khu vực 


Tháng 9 năm 2000, 
trong thời gian hội 
nghị cao cấp thiên 
niên kỳ của Liên Hiệp. 
Quốc, với để nghị 
của Trung Quốc, 
lãnh đạo của năm 
quốc gia nước thành 
viên thường trực Hội 
đồng Bảo an đã tổ 
chúc hội ngô. 





tdtp:Eeschviet su vn 


3I 


Ngoại giao Trung Quốc _< 





— 


Sau thời kỳ Chiến tranh lạnh, cùng với vai trò ngày càng trở nên quan trọng của Liên Hiệp 
Quốc, các lãnh đạo Trung Quốc đã tham gia tất cả các hội nghị quốc tế quan trọng tổ 
chức theo chương trình khung của Liên Hiệp Quốc. 

Năm 2000, trong thời gian hội nghị cao cấp thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc, Chủ 
tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã nêu rõ để cả thế giới biết rằng, lập trường của Chính 
phủ Trung Quốc là luôn ủng hộ Liên Hiệp Quốc phát huy vai trò của mình. Đứng trước 
tình hình mới, vai trò tích cực của Liên Hiệp Quốc chỉ có thể càng mạnh thêm chứ không 
thể suy yếu đi, uy quyền của Liên Hiệp Quốc cần phải được bảo vệ chứ không thể làm tổn 
hại. Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ tôn chỉ và nguyên tắc của “Hiến chương Liên Hiệp 
Quốc; tiếp tục phát huy vai trò tích cực của Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an trong việc 
xử lý các sự vụ quốc tế và bảo vệ hòa bình thế giới, đảm bảo cho toàn thể các nước thành. 
viên luôn có quyển lợi bình đẳng để tham gia vào các sự vụ quốc tế. 

Năm 2005, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tham gia Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập 
Liên Hiệp Quốc và nêu rằng, cần phải phát huy đấy đủ vai trò mang tính xây dựng của Liên 
Hiệp Quốc cũng như các cơ chế đa phương khác trong việc giải quyết những tranh chấp. 
quốc tế, bảo vệ hòa bình và viện trợ nhân đạo. Ngoài ra, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng đã nêu rõ 
quan điểm và chủ trương ngoại giao của Trung Quốc một cách rất hệ thống, đó là “xây dựng 
một thế giới hòa hợp, hòa bình lâu dài, cùng nhau phát triển. 

Trung Quốc ủng hộ Liên Hiệp Quốc phát huy vai trò quan trọng của mình, đồng thời 
Trung Quốc cũng ngày càng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong Công ước khung. 
của Liên Hiệp Quốc về các vấn đề như: bảo vệ hòa bình thế giới, giải quyết các vấn đề 
nóng bỏng của quốc tế và khu vực, từ đó phát huy vai trò tích cực và vai trò mang tính xây 
dựng của Trung Quốc. 


Tháng 3 năm 2004, X-<2- E] Zf-- J# H 37 EỊ 
Hội nghị Cấp cao 
quốc tế về Mục tiêu. 20701 102/40/00/1//70///)/10611)/0/0)1vVì 
Phát triển Thiên niên 
kỷ của Liên Hiệp Quốc 
đã được tổ chức tại 
Bắc Kinh. 


N11. 0000)))))0 0 A2000) QUA 

















Tham gia bảo vệ hòa bình cùng Liên Hiệp Quốc 


Hành động bảo vệ hòa bình là một trong những công tác quan 
trọng mà Liên Hiệp Quốc thực hiện để bảo vệ hòa bình và an ninh 
quốc tế. “Hiến chương Liên Hiệp Quốc” quy định, để duy trì hòa bình 
và an ninh thể giới, cần “áp dụng những biện pháp tập thể hữu hiệu 
để đề phòng và xóa bỏ những đe dọa đối với hòa bình, ngăn chặn 
các hành vi xâm lược và hành vi phá hoại khác; đồng thời, dùng giải 
pháp hòa bình cũng như dựa vào chính nghĩa và các nguyên tắc quốc 
tế để điều chỉnh hoặc giải quyết các tình thế cũng như các tranh chấp 
quốc tế có nguy cơ phá hoại hòa bình thế giới”: 

Từ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 36 năm 1981, Trung Quốc 
đã khẳng định rõ những vai trò mà hành động bảo vệ hòa bình của 
Liên Hiệp Quốc đã phát huy trong việc làm dịu bớt các tình hình căng 
thẳng trên thế giới, đồng thời cũng bày tỏ rằng, về mặt nguyên tắc 
Trung Quốc luôn ủng hộ những hành động bảo vệ hòa bình phù hợp. 
với “Hiển chương Liên Hiệp Quốc” Từ năm 1982, Trung Quốc đã bắt 
đầu đóng góp tiền của để cùng Liên Hiệp Quốc chia sẻ trách nhiệm 





này. Năm 1988, Trung Quốc trở thành thành viên của Ủy ban đặc biệt 
hành động bảo vệ hòa bình. Cho đến tháng 6 năm 2009, qua 24 đợt 
hành động bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã phái 


ad nsedem 


Tháng 2 năm 1993, 
nhóm cán bộ chiển 
sĩ thử hai của Trung 
'Quốc từ Bắc Kinh bay 
sang Campuchia đề 
thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ hỏa bình. 


Ngoại giao Trung Quốc < 





© Tailiêu nguồn 





Tháng 1 năm 1982, Trung Quốc bắt đầu chia sẽ chỉ phí cùng Liên Hiệp Quốc trong hành động 
bảo vệ hòa bình. 

Tháng 4 năm 1989, Trung Quốc tham gia Hội nghị Ủy ban đặc biệt hành động bảo vệ hòa bình. 
của Liên Hiệp Quốc. 


“Tháng 11 năm 1989, lần đấu tiên Trung Quốc phái nhân viên dân sự tham gia hành động bảo vệ 
`... .... ` x4 Ai 


cử hơn mười ngàn lượt đại biểu (gồm có nhân viên quân sự và công an cảnh sát) tham 
gia. Kể từ khi tham gia hành động bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đến nay, 3 cán bộ. 
quốc phòng và 5 chiến sĩ của Trung Quốc đã hy sinh tính mạng quý báu của mình trong 
nhiệm vụ bảo vệ hòa bình thế giới. 


Trung Quốc cho rằng trong công tác bảo vệ hòa bình thế giới, Liên Hiệp Quốc cần 
phải phát huy vai trò chủ đạo không thể thay thế, cần phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc 
và tôn chỉ của “Hiến chương Liên Hiệp Quốc” trong việc bảo vệ hòa bình, đồng thời nên 
coi trọng những chuẩn tắc khác trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là những nguyên tắc như: 
tôn trọng chủ quyến quốc gia, không can thiệp nội chính cũng như không sử dụng vũ lực 
khi chưa được sự chấp thuận của các bên đương sự ngoài mục đích tự vệ. Trung Quốc cho 
rằng, những nguyên tắc này là sự đảm bảo cơ bản nhất để hành động bảo vệ hòa bình 
được tiến hành thuận lợi và gặt hái thành công. 


Thúc đẩy giải trừ quân bị trong Công ước khung của Liên Hiệp Quốc 

Trung Quốc là một trong năm nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an 
Liên Hiệp Quốc, cũng là một nước lớn có năng lượng hạt nhân. Ngay từ ngày đầu tiên có 
vũ khí hạt nhân, Trung Quốc đã cam kết vô điều kiện rằng, sẽ không sử dụng vũ khí hạt 
nhân hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đối với những quốc gia hoặc khu vực không 
có vũ khí hạt nhân. Từ khi bắt đấu tham gia hội nghị đàm phán Giơ-ne-vơ cũng như 











` _ Tích cực tham gia ngoại giao đa phương, phát huy vai trò xây dựng , 


35 


những hoạt động của các ủy ban đặc biệt và tiểu ban công tác trực thuộc đến nay, mỗi 
năm Trung Quốc đều tham gia vào công việc của ủy ban thứ nhất thuộc Đại hội đồng, chủ 
yếu thảo luận về vấn đề giải trừ quân bị và an ninh. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tham gia 
vào Hội nghị thường niên của Ủy ban Giải trừ quân bị của Đại hội đồng, ủng hộ Liên Hiệp 
Quốc phát huy vai trò cần thiết trong vấn đề hạn chế lĩnh vực sử dụng vũ khí hủy diệt. 
Cho đến hiện nay, Trung Quốc đã tham gia tất cả các điều ước và những tổ chức quốc tế 
liên quan đến lĩnh vực hạn chế sử dụng vũ khí hủy diệt, lập nên hệ thống pháp quy quản 
lý xuất khẩu tất cả các kỹ thuật và trang thiết bị quân sự cũng như những sản phẩm nhạy 
cảm liên quan đến hạt nhân, sinh học, hóa học và súng đạn, thực hiện lộ trình thẩm xét 
xuất khẩu nghiêm ngặt, đảm bảo quản lý một cách có hiệu quả. 


Tháng 9 năm 1996, 
L Phó Thủ tướng kiêm 
4 Bộ trường Bộ Ngoại 
giao Tiền Kỳ Tham đã 
ký kết “Điều khoản 
nghiêm cẩm thử vũ 
khi hạt nhân toàn 
diện” tại trụ sở chính 
của Liên Hiệp Quốc ở 
New York 


Sa» 


Ngày 21 tháng 8 năm 
2001, Hiệp hội Kiếm 
soát vũ khí và Giải trừ 
quản bị Trung Quốc 
được thành lập tại 
Bắc Kinh. Đây là tổ 
chức phi chính phủ 
đầu tiên trong linh 
vực kiểm soät vũ khí 
và giải trừ quản bị 
của Trung Quốc. 





Pnuewunmun 


Ngoại giao Trung Quốc _< 





— 
56 


Trong việc kiểm soát vũ khí thông thường, Trung Quốc nghiêm túc thực hiện “Công. 
ước vẽ một số vũ khí thông thường” và các nghĩa vụ trong nghị định thư đi kèm, áp dụng 
những biện pháp thiết thực để đảm bảo những yêu cầu về kỹ thuật có liên quan đối với 
sửa đổi “nghị định thư” về vấn đề hoạt động của mìn sát thương, tích cực tham gia công 
tác đàm phán của tổ chuyên gia thuộc chính phủ về vấn đề cụm đạn dược, triển khai các 
công tác kế hoạch trù bị cho các công ước đi kèm với “Nghị định thư về bom mìn chất nổ 
tàn dư sau chiến tranh". 


Ngoài ra, Trung Quốc còn tích cực cắt giảm lực lượng quân đội của mình, tăng thêm. 
mức độ minh bạch. Năm 1985, Ủy ban Quân sự Trung ương quyết định cắt giảm 1 triệu 
quên; đến năm 1997, Trung Quốc tiếp tục quyết định sẽ tiến hành giảm thêm 500 ngàn 
quân trong vòng ba năm sau đó; đến năm 2003 Trung Quốc lại quyết định tiến hành giảm 
200 ngàn quân trong vòng hai năm sau để tổng lực lượng quân đội của Trung Quốc giữ ở 
mức 2,3 triệu người. 


Thúc đẩy cải thiện vấn để nhân quyền và hợp tác nhân quyền quốc tế trong 
Công ước khung của Liên Hiệp Quốc 


Tăng cường và thúc đẩy tôn trọng những vấn đề về nhân quyền và tự do cơ bản 
của toàn thể nhân loại là một trong những tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc, bảo vệ và thúc 
đẩy nhân quyền là một trong những mục tiêu được quy định trong “Hiến chương Liên 
Hiệp Quốc”. 


Năm 1979, Trung Quốc cử đoàn đại biểu đến Hội nghị Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp. 
Quốc làm quan sát viên. Trong Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hiệp Quốc vào năm 1981, 
Trung Quốc được chọn làm thành viên của Ủy ban Nhân quyền. Kể từ năm 1982, Trung 
Quốc luôn liên nhiệm là thành viên của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đồng thời 
luôn cử đại biểu tham dự các cuộc họp của Ủy ban Nhân quyền, tích cực thúc đẩy hợp tác 
nhân quyền quốc tế. 


Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, một số quốc gia đã mượn cớ vấn đề nhân quyền 
liên tục can thiệp vào các vấn để nội chính của nước khác, mâu thuẫn xoay quanh vấn đề 
nhân quyền đã trở thành một tiêu điểm trong mãu thuẫn quốc tế, Trung Quốc coi trọng 
vấn để nhân quyền nên đã ban bố và sửa chữa bổ sung rất nhiều điều luật bảo vệ và 
thúc đẩy nhân quyển. Trên thực tế, Trung Quốc không hề phản đối việc cùng tiến hành 
thảo luận với các nước khác về vấn đề nhân quyền trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn 
nhau, nhưng Trung Quốc phản đối việc lợi dụng vấn đế nhân quyền để can thiệp vào nội 
chính của Trung Quốc, phản đối việc lợi dụng Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc 
để chính trị hóa vấn để nhân quyến. Để tăng cường giao lưu quốc tế, hiểu biết lẫn nhau. 
và tiến hành giới thiệu đến xã hội quốc tế về những nỗ lực trong việc thúc đẩy và bảo vệ 
nhân quyển ở Trung Quốc cũng như những tình hình tiến triển của Trung Quốc trong lĩnh 








Tích cực tham gia ngoại giao đa phương, phát huy vai trò xây dựng ._ 





vực nhân quyền, từ năm 1991 đến nay, Trung Quốc liên tục ban bố sách trắng như Tình 
hình nhân quyền ở Trung Quốc (năm 1991); Những tiến triển của sự nghiệp nhân quyển ở 
Trung Quốc (1995); Những tiến triển của sự nghiệp nhân quyến ở Trung Quốc năm 1996 (năm 
1997); Tình hình tự đo tín ngưỡng tôn giáo của Trung Quốc (năm 1997); Những tiến triển mới 
trong sự nghiệp nhân quyển ở Khu tự trị Tây Tạng (năm 1998); Năm mươi năm phát triển vấn 
đề nhân quyền ở Trung Quốc (năm 2000); Những tiến triển của sự nghiệp nhân quyền ở Trung 
Quốc năm 2000 (năm 2001); Những tiến triển của sự nghiệp nhân quyền ở Trung Quốc năm 
2003 (năm 2004) và Những tiến triển của sự nghiệp nhân quyền ở Trung Quốc năm 2004 
(năm 2005) v.v. 








Trên trường quốc tế, Trung Quốc không chỉ triển khai đối thoại song phương về vấn 
để nhân quyền với Liên minh châu Âu và các nước như Úc, Canada, Mỹ, Na Uy v.v„ mà 
còn tích cực tham gia hợp tác trong Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân 
quyền, gia nhập 22 công ước về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc; đồng thời, vào tháng 11 
năm 2000, Trung Quốc còn cùng với nhân viên chuyên môn cao cấp của Liên Hiệp Quốc 
về vấn để nhân quyền ký kết “Biên bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật trong vấn đế nhân 
quyền" Trong Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đề nghị cần phải căn 
cứ theo trào lưu lịch sử, tiến hành cải cách cơ chế, phát huy tính dân chủ, tăng cường tính 
minh bạch của quyết sách; phản đối việc chính trị hóa vấn để nhân quyền và chế độ song 
bản vị, chủ trương xóa bỏ tư duy chiến tranh lạnh, kêu gọi đối thoại về vấn đề nhân quyền 
trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau; xử lý vấn đề nhân quyền với quan điểm công 
bằng, xử lý đúng đắn mối quan hệ có tính phổ biến và tính đặc thù của vấn đề nhân 


Tháng 10 năm 2004, 
Chủ tịch Trung Quốc 
Hồ Cầm Đào gập gỡ 
Tổng Thư ký Liên 
Hiệp Quốc - Kofi 
Annan tại Bắc Kinh. 











37 





Tháng 7 nằm 2008, 
Chủ tịch Trung Quốc 
Hồ Cẩm Đào gập gỡ 
Tổng Thư ký Liên 
Hiệp Quốc Ban Ki~ 
moon (Phan Cơ Văn). 


Trung Quốc < 


quyền, tôn trọng quyền lựa chọn trong việc bảo vệ và cải thiện vấn 
để nhân quyền của các nước. 


Ủng hộ Liên Hiệp Quốc cải cách 

Để thích nghỉ với nhu cầu thay đổi của tình hình, nâng cao hiệu 
quả công tác của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc tích cực ủng hộ Liên 
Quốc cải cách. Năm 2005, Chính phủ Trung Quốc công bố “Văn 
kiện về lập trường của Chính phủ Trung Quốc đối với vấn đề cải cách 
của Liên Hiệp Quốc” trong đó đã nêu lên một cách toàn diện và có 
tính hệ thống về lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề cải cách 
của Liên Hiệp Quốc. Văn kiện nêu rõ: Cải cách của Liên Hiệp Quốc 
cần phải có lợi cho việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, nâng cao 
quyền lực và hiệu quả cũng như khả năng đối phó với những thử 
'thách và đe dọa mới của Liên Hiệp Quốc; cải cách cần phải toàn diện 
và đa lĩnh vực, cần có những đóng góp vào vấn để an ninh và phát 
triển, xoay chuyển xu thế “coi trọng an ninh, coi nhẹ phát triển” trong. 
công tác của Liên Hiệp Quốc, quan tâm và đáp ứng tối đa những yêu 
cầu của tất cả các nước thành viên, đặc biệt là đông đảo các nước 
đang phát triển. 





Về nội dung trọng tâm trong cải cách của Liên Hiệp Quốc ~ vấn 
để cải cách Hội đồng Bảo an, Trung Quốc nêu rõ: Cải cách Hội đồng 
Bảo an cần đa phương diện, vừa bao gồm những vấn đề lớn, cũng 





tdtp:Eeschviet su vn 


Tích cực tham gia ngoại giao đa phương, phát huy vai trò xây dựng ._ 





bao gồm cả việc nâng cao hiệu quả công tác, cấn coi việc nâng cao quyền lực và hiệu quả, 
tăng cường khả năng đối phó với những đe dọa và thử thách mang tính toàn cầu của Hội 
đồng Bảo an là mục đích hàng đầu, ưu tiên tăng cường phát triển các nước đang phát 
triển mang tính tiêu biểu, kiên trì nguyên tắc cân đối giữa các khu vực cũng như tính tiêu 
biểu của các nền văn hóa và vẫn minh khác nhau. 


III.. PHÁTHUYTÍNHTÍCH CỰCTRONGVIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀTOÀN CẦU 


Cùng với sự lớn mạnh hơn về thực lực của đất nước cũng như việc tham gia vào. 
xã hội quốc tế ngày càng toàn diện hơn, Chính phủ Trung Quốc luôn tích cực tham gia 
diều phối và hợp tác trong những vấn để mang tính toàn cầu mà xã hội quốc tế phải 
đối phó. Trung Quốc cũng luôn tích cực gánh vác những nghĩa vụ tương ứng, đảm 
đương trách nhiệm của một nước lớn trong vấn để bảo vệ an ninh thế giới, thúc đẩy 
phát triển toàn cấu. 


Nhìn nhận vấn đề kinh tế toàn cầu bằng thái độ, tinh thần trách nhiệm 


Toàn cầu hóa kinh tế đã giúp cho kinh tế của thế giới hợp thành nhất thể, cũng khiến 
cho bất cứ nguy cơ khủng hoảng và suy thoái kinh tế nào đều có thể gây ra những ảnh 
hưởng tiêu cực mang tính toàn cấu. Từ khi cải cách mở cửa đến nay, với việc xuất khẩu là 
chủ đạo, kinh tế Trung Quốc đã luôn gắn kết chặt chẽ với kinh tế thế giới. Mỗi lần khủng. 
hoảng kinh tế thế giới đều dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đối với kinh tế Trung 
Quốc. Nhưng Trung Quốc tin rằng, trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay, nếu không có 
sự phát triển và phồn thịnh của kinh tế thế giới, không có sự trỗi dậy và lớn mạnh của các 
nước láng giếng, cũng sẽ không có sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc, 
giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ bản thân mình. Khi khủng hoảng kinh tế bùng 
nổ ở khu vực và trên toàn thế giới, Trung Quốc phải gánh vác tránh nhiệm và chịu những 
tổn thất tương ứng, đồng thời phát huy vai trò tích cực của mình. Như đợt khủng hoảng tài 
chính nghiêm trọng bùng nổ ở các nước Đông Nam Á láng giếng của Trung Quốc vào năm 
1997, kinh tế Trung Quốc cũng phải đối mặt với những áp lực lớn. Chính phủ Trung Quốc 
đã khắc phục biết bao khó khăn chồng chất, kiên trì giữ vững mệnh giá đồng nhân dân tệ, 
tích cực đẩy mạnh nhu cấu trong nước, không chỉ trực tiếp viện trợ kinh tế cho các nước 
Đông Nam Á bị khủng hoảng kính tế ảnh hưởng nghiêm trọng mà còn thông qua Tổ chức 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế để giúp đỡ cho các nước Đông Nam Á theo chương trình khung đa 
phương, phát huy vai trò để vượt qua khủng hoảng và được các nước láng giếng vô cùng. 
tín nhiệm. 


Sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2001, trên cơ sở. 
công bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ, Trung Quốc nghiêm túc tuân thủ những quy tắc 
của WTO, thực hiện các cam kết của mình, giảm trừ thuế, giảm thiểu các rào cản phi 


39 











Tháng 9 năm 2009, 
Chủ tịch Trung Quốc 
Hồ Cẩm Đào tham dự. 
Hội nghị thượng đỉnh 
nhóm G20 lần thử 3 
về vấn để tài chính tổ 
chức tại Pittsburgh, 
Hoakỳ, 


Trung Quốc < 


thuế quan, sửa đổi luật pháp, mở rộng các lĩnh vực mở cửa, không. 
ngừng nâng cao mức độ tự do hóa của Trung Quốc trong lĩnh vực 
thương mại. Lĩnh vực dịch vụ, thương mại đối ngoại mở cửa cũng 
từng bước được mở rộng thêm, tiếp tục tăng cường bảo vệ quyền. 
sở hữu trí tuệ, chính sách thương mại càng chặt chẽ và minh bạch 
hơn. Trong Chương trình khung của Tổ chức Thương mại Thế giới, 
Trung Quốc ủng hộ việc hoàn thiện thể chế tài chính và thương 
mại quốc tế, đẩy mạnh tự do hóa và tiện ích hóa trong thương mại 
và đầu tư, thông qua đàm phán để giải quyết các mâu thuẫn trong. 
kinh tế thương mại. 





Năm 2008, cuộc khủng hoảng nợ dưới chuẩn bùng nổ tại Mỹ 
đã dẫn đến khủng hoảng tiền tệ quốc tế mang tính toàn cầu, mang 
đến những ảnh hưởng lâu dài và rộng khắp đối với kinh tế toàn cầu, 
từ đó cũng mang lại những thử thách cam go đối với kinh tế Trung. 
Quốc. Để đối phó với những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài 
chính quốc tế, Chính phủ Trung Quốc đã kịp thời điều chỉnh chính 
sách kinh tế vĩ mô, thực hiện các chính sách tài chính tích cực và nới 
lỏng chính sách tiền tệ một cách phù hợp, đẩy mạnh hàng loạt kế 
hoạch mở rộng nhu cầu trong nước và thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế, nhanh chóng hoàn thiện các công trình dân dụng, cơ sở hạ tầng 
và xây dựng môi trường sinh thái. Trên trường quốc tế, Trung Quốc 





tdtp:Eeschviet su vn 


Tích cực tham gia ngoại giao đa phương, phát huy vai trò xây dựng ._ 





tham gia hợp tác quốc tế với một thái độ tích cực, phản đối chủ nghĩa bảo hộ dưới mọi 
hình thức, kêu gọi các nước giữ vững lòng tin, tăng cường hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau. 
Trung Quốc để nghị Tổ chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế tăng cường và cải thiện giám sát đổi 
với các chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt là các nền kinh tế phát hành dự trữ tiền tệ chủ 
yếu; cải tiến cơ cấu xử lý của Tổ chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới; hoàn 
thiện hệ thống tiển tệ quốc tế, kiện toàn cơ chế điều chỉnh và kiểm soát dự trữ tiền tệ, 
giữ cho tỷ lệ dự trữ tiền tệ chủ yếu được ổn định tương đối, thúc đẩy đa nguyên hóa, 
hợp lý hóa hệ thống tiến tệ quốc tế. Những biện pháp của Chính phủ Trung Quốc đã 
giúp thu nhỏ một cách tối đa phạm vi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính đối 
với Trung Quốc, từ đó có những đóng góp to lớn cho việc hồi phục tăng trưởng kinh tế 
thế giới. 


Tham gia hợp tác quốc tế về vấn để chống khủng bố 


Sau sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 xảy ra tại nước Mỹ, chủ nghĩa 
khủng bố vốn từ ý nghĩa thông thường là những mối đe dọa phi truyền thống lúc này đã 
trở thành mối nguy hại chung của toàn thế giới, phòng chống và lật đổ chủ nghĩa khủng 
bố đã trở thành một bài toán mới và quan trọng mà các quốc gia an ninh chiến lược chủ 
yếu trên thế giới phải đối mặt. 


Trung Quốc cũng là một nước bị hại bởi chủ nghĩa khủng bố, các lực lượng khủng 
bố như “Đông Turkistan" liên tục gây ra những sự kiện khủng bổ ở vùng Tản Cương, 
Trung Quốc, gây nên thiệt hại vô cùng to lớn vế người và của, ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến sự ổn định xã hội cũng như vấn để an toàn về tài sản và tính mạng của đông đảo 
quần chúng nhân dân các dân tộc Trung Quốc. Đứng trước mối nguy hại chung mang 
tính toàn cầu, Trung Quốc dựa trên quan điểm an ninh mới với nội dung chủ yếu là 
“cùng tin tưởng, cùng có lợi, bình đẳng, hợp tác” để đưa ra các chính sách chống khủng 
bố, triển khai hợp tác quốc tế chống khủng bố, cùng ngăn chặn và lật đổ các hoạt động 
khủng bổ quốc tế. 


Trung Quốc chủ trương, chống chủ nghĩa khủng bố là phải triệt để từ gốc đến ngọn, 
áp dụng những biện pháp tổng hợp và cần phải được tiến hành đồng bộ. Lật đổ chủ 
nghĩa khủng bố cần phải có chứng cứ xác đáng, mục tiêu chính xác, phù hợp với tôn chỉ 
và nguyên tắc của “Hiến chương Liên Hiệp Quốc” cũng như những chuẩn tắc pháp quy 
quốc tế được thừa nhận, phát huy đáy đủ vai trò chủ đạo của Liên Hiệp Quốc và Hội đồng 
Bảo an; không nên lẫn lộn giữa chủ nghĩa khủng bố với một dân tộc hay một tôn giáo nhất 
định nào; không nên áp dụng chế độ song bản vị đối với việc lật đổ chủ nghĩa khủng bố, 
cho dù chủ nghĩa khủng bố xảy ra ở nơi nào, vào thời điểm nào, nhằm vào ai, xuất hiện với 
bất cứ hình thức nào thì xã hội quốc tế đều cần phải cùng nhau cố gắng, kiên quyết lên án 
và lật đổ. 


61 











Các chiến sĩ tham gia 
diễn tập quân sự liên 
kết chống khủng bố 
đa phương 





Trung Quốc tích cực ủng hộ và tham gia hợp tác chống khủng bố quốc tế, gia nhập 
“Công ước quốc tế về ngăn chặn bùng nổ chủ nghĩa khủng bổ; ký kết “Công ước quốc tế 
về tài trợ cho việc ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố” Trong 12 công ước quốc tế về chống 
chủ nghĩa khủng bố, Trung Quốc đã tham gia 10 công ước và ký kết một công ước. Vào 
năm 2001, Trung Quốc đã cùng với các nước thành viên khác trong Tổ chức Hợp tác 
Thượng Hải ký kết“Công ước Thượng Hải về chống chủ nghĩa khủng bổ, chủ nghĩa li khai 
và chủ nghĩa cực đoan”; 

Trung Quốc đã lần lượt tiến hành đàm phán về chống khủng bổ với các nước Mỹ, 
Nga, Anh, Pháp, Pakistan và Ấn Độ v.v„ tiến hành giao lưu song phương hoặc đa phương 
với hơn 30 quốc gia về việc chống khủng bố, đồng thời tích cực tham gia công tác của Ủy 
ban Chống khủng bố thuộc Hội đồng Bảo an. Trung Quốc tích cực kêu gọi các lãnh đạo 
của Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lên tiếng chống khủng bổ trong 
Hội nghị Thượng Hải; kêu gọi các lãnh đạo chính phủ, bộ trường bộ quốc phòng, lãnh đạo 
các cơ quan an ninh chấp pháp và bộ trưởng bộ ngoại giao của các nước thành viên trong 
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cùng lên tiếng chống khủng bố, tích cực ủng hộ tổ chức này 
xây dựng các cơ quan chống khủng bố ở địa phương; đồng thời nhiều lần tiến hành diễn 
tập chống khủng bố theo chương trình khung của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Ví dụ như 
vào tháng 10 năm 2002, Trung Quốc đã cùng với Cưrơguxtan diễn tập quân sự về liên kết 
chống khủng bố; vào tháng 8 năm 2003, quân đội của năm nước: Trung Quốc, Cadắcxtan, 
Nga, Cưrơguxtan và Tátgikixtan đã tổ chức tập trận liên kết chống khủng bố đa phương lấn 
đầu tiên theo chương trình khung của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Cadắcxtan và Tân 
Cương Trung Quốc; tháng 9 năm 2007, Bộ đội Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc và 


tdtp-Eeschviet su vn 


>__ Tích cực tham gia ngoại giao đa phương, phát huy vai trò xây dựng , 


Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Nga đã tổ chức đợt diễn tập liên kết 
chống khủng bố mang tên “Hợp tác 2007” 


Tích cực tham gia hợp tác quốc tế về vấn đề biến đồi khí hậu 

Biến đổi khí hậu toàn cầu cũng như những ảnh hưởng bất lợi 
của nó là vấn đề mà cả nhân loại đang cùng quan tâm. Trung Quốc 
rất coi trọng và nhận thức một cách đấy đủ về tính quan trọng cũng. 
như tính bức thiết trong việc đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu toàn 
cầu. Trong nước, Trung Quốc luôn cân nhắc đến việc phát triển kinh tế 
và xây dựng môi trường sinh thái. Vào năm 2007, Trung Quốc đã quy 
định và ban bố “Phương án quốc gia đối với vấn đề biến đổi khí hậu? 
đưa ra mục tiêu tổng thể trong việc đối phó vấn đề biến đổi khí hậu 
cho đến năm 2010. 


Trung Quốc tích cực tham gia vào tiến trình đối phó với vấn đề 
biến đổi khí hậu của xã hội quốc tế. Dựa trên nguyên tắc “cùng có lợi, 
cùng thẳng lợi, hiệu quả thiết thực” cũng như “chung và khác biệt”, 
Trung Quốc tích cực tham gia và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc 
đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Trong những cuộc giao lưu song 
phương cũng như những cuộc giao lưu đa phương như Hội nghị đối 
thoại thượng đỉnh nhóm 8 nước công nghiệp phát triển và 5 nước 
dang phát triển, Hội nghị Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình 
Dương, Hội nghị thượng đình Đông Nam Á, Diễn đàn châu Á Bác 
Ngao v.v„ các lãnh đạo Trung Quốc đã nêu rõ lập trường của Trung 
Quốc trong việc hợp tác quốc tế về vấn đề biến đổi khí hậu, tích cực 
thúc đẩy hành động toàn cầu đối với vấn đề biến đổi khí hậu. 


Trung Quốc đã tham gia hơn 50 công ước quốc tế đề 
cập đến vấn đề bảo vệ môi trường như “Công ước khung. 
về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc”; “Nghị định thư 
Tokyo”; “Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm 
tầng ôzôn/,“Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu 
cơ khó phân hủy? “Công ước đa dạng sinh học” và “Công 
ước chống sa mạc hóa của Liên Hiệp Quốc” v.v„ đồng thời 
tích cực thực hiện nghĩa vụ được quy định rõ trong những 
công ước này. 





Trung Quốc tích cực cùng chính phủ các nước, tổ 
chức quốc tế, các cơ quan nghiên cứu nước ngoài triển 
khai hợp tác nghiên cứu để đối phó với lĩnh vực biến đổi 


tdtp-Eeschviet su vn 


Tháng 9 năm 2007, Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao 
Trung Quốc Dương 
Kiết Trì tham gia và 
phát biểu tại tiểu ban 
chuyên để về vấn để 
thích ứng trong Hội 
nghị cấp cao về biến 
đối khí hậu của Liên 


Hiệp Quốc. 


63 





Ngoại giao Trung Quốc _< 





— 


khí hậu, tích cực tham gia vào những kế hoạch hợp tác khoa học kỹ thuật quốc tế như: 
Chương trình Nghiên cứu Khí hậu thế giới (WCRP) thuộc chương trình khung của Liên 
mình Hệ thống Khoa học Địa cầu (ESSP); Chương trình Sinh - Địa quyển quốc tế (IGBP); 
Chương trình Hệ thống Giám sát Khí hậu toàn cầu (GCOS); Hệ thống Quan sát Đại dương. 
toàn cầu (GOO$) v.v. đồng thời tăng cường giao lưu thông tin, chia sẻ tài nguyên với các 
cơ quan và tổ chức quốc tế có liên quan. Đến tháng 7 năm 2008, Trung Quốc đã đăng ký 
thành công 244 hạng mục hợp tác về Cơ chế Phát triển sạch (CDM) của Liên Hiệp Quốc. 
Dự tính những hạng mục này có thể giảm thiểu lượng khí thải mỗi năm tương đương với 
113 triệu tấn carbon dioxide (CO,). 


IV. ĐẨY MẠNH GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ NÓNG CỦA KHU VỰC 


Sau khí Chiến tranh lạnh kết thúc, tình hình quốc tế nhìn chung đã bớt căng thẳng. 
hơn nhưng các vấn đề nóng cũng như những xung đột trong khu vực vẫn liên tục xảy ra 
đã phá hoại sự ổn định của khu vực. Những thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng 
thần v.v. đã mang lại những ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với sự sinh tồn và phát triển 
của nhân loại. 


Khi các quốc gia khác phải chịu thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng, Chính phủ 
Trung Quốc đã tích cực viện trợ nhân đạo để giúp đỡ nhân dân các nước bị thiên tai vượt 
qua khó khăn, Như trận động đất kéo theo sóng thần xảy ra ở Ấn Độ Dương vào cuối năm 
2004, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã dành cho các nước phải hứng chịu thiên tai 
sự giúp đỡ kịp thời và chân thành để nhân dân các nước vượt qua khó khăn sau thiên tai, 
ổn định và xây dựng lại cuộc sống. Đây là hành động cứu trợ nước ngoài với quy mô lớn 
nhất mà Trung Quốc đã thực hiện kể từ khi thành lập nước đến nay. 


Trong quá trình giải quyết những vấn đề nóng thuộc khu vực, Chính phủ Trung Quốc 
luôn tuân theo các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, nói thẳng nói thật, phát huy 
vai trò mang tính xây dựng, đẩy mạnh giải quyết thỏa đáng những vấn đề nóng trong 
khu vực. 


Vấn đề Trung Đông 

Vấn đề Trung Đông tức là vấn để xung đột giữa Tiểu vương quốc Ả Rập (bao gồm. 
cả Palestine) và I-rắc. Kể từ khi xung đột bắt đầu nảy sinh vào năm 1947, đã có ba cuộc 
chiến tranh xảy ra trên quy mô lớn khiến cho gần một triệu người dân Â Rập sinh sống 
tại Palestine trở thành người tị nạn. Từ đó, mâu thuẫn giữa người À Rập và I-rắc ngày càng 
căng thẳng hơn, trở thành vấn đề nóng của khu vực kéo dài nhất trên thế giới. 

Trung Quốc luôn thấu hiểu những bất hạnh mà nhân dân Palestine đã gặp phải, 


đồng thời luôn ủng hộ nhân dân Ä Rập và nhân dân Palestine đấu tranh thu hồi lại vùng, 
đất bị mất và khôi phục lại quyền lợi dân tộc, ủng hộ nhân dân Palestine quay về đoàn 











>__ Tích cực tham gia ngoại giao đa phương, phát huy vai trò xây dựng , 


tụ và ủng hộ quyền lợi xây dựng quốc gia độc lập của họ. Ngay từ 
năm 1988, Trung Quốc đã thừa nhận và thiết lập quan hệ ngoại 
giao với quốc gia Palestine. Mặt khác, Trung Quốc cũng không phản 
đối dân tộc Do Thái và nhân dân l-rắc, không tán thành việc xóa bỏ. 
quốc gia Lrắc. 

Lịch sử và hiện thực của Trung Đông đã chứng minh rằng, vũ 
lực và đối kháng không có lợi cho việc giải quyết vấn đề ở khu vực 
này. Trung Quốc ủng hộ tiến trình hòa bình của Trung Đông, phái 
đặc sứ đến khu vực này để thúc đẩy tiến trình hòa bình của Trung 
Đông không ngừng gặt hái được những tiến triển mới, qua đó có 
thể thấy Trung Quốc đã nỗ lực hết mình và góp phần to lớn vào vấn 
để này. Trung Quốc cho rằng, những nghị quyết có liên quan đến 
vấn để Trung Đông của Liên Hiệp Quốc và nguyên tắc “Lấy đất đổi 
hòa bình” được xác định trong Hội nghị Hòa bình Madrid đã tạo cơ 
sở cho việc đàm phán hòa bình tại Trung Đông. Những nghị quyết, 
hòa giải đã đạt được và việc hai bên nghiêm túc thực hiện chính là 
vấn đề mấu chốt để đàm phán hòa bình ở Trung Đông thoát khỏi 
tình trạng căng thẳng. 


'Vấn đề Afghanistan 


Afghanistan là nước láng giềng của Trung Quốc, là một trong 
những quốc gia cùng Trung Quốc thiết lập mối quan hệ ngoại giao 






NATI( FFTTSGOh %SIA AXD TH 
ø JUESTIÓN OF PÀLESTINE 





Nâ 4Ý É-1<l$ 2y iš 


tu n se 


Tháng 12 năm 2003, 
Hội nghị Khu vực 
châu Á = Thải Bình 
Dương về vấn để 
Palastine của Liên 
Hiệp Quốc được tổ 
chức tại Bắc Kinh. 





65 





Trung Quốc < 


sớm nhất. Trung Quốc luôn ủng hộ nhân dân Afghanistan thực hiện những sự nghiệp 
chính nghĩa, đó là bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia. Trung Quốc là nước láng giềng. 
duy nhất không có bất cứ vấn đề mâu thuẫn nào thuộc tàn dư lịch sử với Afghanistan. 


Sau sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001, cùng với việc chuyển hướng trong trọng 
tâm chống khủng bố của Mỹ, vấn đế Afghanistan trở thành một trong những tiêu 
điểm mà cả thế giới đều quan tâm. Là một nước láng giếng, Trung Quốc luôn hy vọng 
Afghanistan sẽ trở thành một quốc gia hòa bình, một quốc gia hợp tác với xã hội quốc 
tế, một quốc gia mà ở đó nhân dân các dân tộc chung sống hòa bình. Trung Quốc chủ 
trương rằng, độc lập, chủ quyển và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan cần được tôn 
trọng tuyệt đối, giải pháp cuối cùng đối với vấn đề Afghanistan cần do chính nhân dân 
Afghanistan tự quyết định. Trung Quốc ủng hộ chính phủ lâm thời của Afghanistan thực 
hiện quyền lực một cách hiệu quả, thúc đẩy các phe phái của Afghanistan coi trọng 
quốc gia, coi trọng hòa bình, duy trì hòa bình và sự ổn định, khởi đấu tiến trình xây 
dựng lại quốc gia. Đồng thời, Trung Quốc cũng cho rằng giải pháp chính trị trong vấn 
đề Afghanistan không thể tách rời vai trò của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đánh giá cao 
những nỗ lực của Liên Hiệp Quốc trong việc giải quyết vấn đề Afghanistan vì hòa bình, 
ủng hộ đoàn viện trợ Afghanistan của Liên Hiệp Quốc phát huy vai trò phối hợp và chủ 
đạo trong tiến trình tái thiết tại Afghanistan. 


Đối với vấn đề Jerusalem được coi là vấn đề khó giải quyết nhất trong vấn đề Trung 
Đông, Trung Quốc cho rằng các bên có liên quan nên dựa trên cơ sở những nghị quyết có 
liên quan của Liên Hiệp Quốc để tiến hành đàm phán và tìm cách giải quyết thỏa đáng, 
cần tránh sử dụng bất cứ hành động đơn phương nào trái với nghị quyết. 


Tháng 1 năm 2002, 
nghỉ thức ký kết viên 
trợ cho Afghanistan 
đã được Chính phủ 
Trung Quốc và 
Chính phủ lâm thời 
Afghanistan tổ chức 
tại Bắc Kinh 





tdtp-Eeschviet su vn 


"ích cực tham gia ngoại giao đa phương, phát huy vai trò xây dựng ._ 





Trung Quốc ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Afghanistan trong 
việc duy trì sự ổn định, phát triển kinh tế và tái thiết hòa bình quốc gia. Trung Quốc viện 
trợ cho Afghanistan về mặt vật chất, tiền bạc và các khoản vay ưu đãi; đồng thời tích cực 
cùng với Afghanistan xây dựng các cơ sở hạ tầng như đường sá, công trình thủy lợi, bệnh 
viện vx.. Đứng trên nguyên tắc của xã hội quốc tế, Trung Quốc tích cực thúc đẩy việc tái 
thiết của Afghanistan, thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Afghanistan. 


Vấn đề Darfur - Sudan 


Vào thập niên 60, 70 thế kỷ XX, khu vực Darfur thuộc vùng phía tây của Sudan 
thường xuyên bị khô hạn và tình trạng sa mạc hóa diễn ra rất nghiêm trọng. Vì thế dân du 
mục ở đây thường xuyên tranh giành nhau nguồn nước, bãi cỏ và tài nguyên đất dẫn đến 
xung đột gay gắt giữa các bộ lạc, từ đó đã khiến cho cục diện an ninh khu vực xấu đi trắm 
trọng, Cuối cùng, xung đột ở quy mô lớn đã xảy ra vào năm 2003, khu vực Darfur đứng 
lên phản đối chính phủ và các lực lượng vũ trang của chính phủ, sau đã diễn biến thành 
vấn để nóng mà cả thế giới quan tâm. 


Khi cùng thảo luận với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề Darfur, Trung. 
Quốc luôn chủ trương, cần tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan, thông 
qua hiệp thương chính trị và đối thoại bình đẳng để giải quyết vấn đề này, phản đối chế 
tài và đe dọa sử dụng vũ lực; Trung Quốc chủ trương, những biện pháp có liên quan của 
Hội đồng Bảo an nên phản ánh nguyện vọng chung của xã hội quốc tế, cũng cần phải 
cân nhắc đến những lo ngại hợp lý của Sudan, càng phải chú trọng đến những giải pháp 
thỏa đáng cuối cùng đối với vấn để này. Xã hội quốc tế cần giúp đỡ Sudan cải thiện tình 
thế an ninh và nhân sinh ở khu vực Darfur, thực hiện viện trợ để Sudan tái thiết và phát 
triển, nhanh chóng thực hiện hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực này; trong quá 
trình tham gia giải quyết vấn đề Darfur - Sudan, xã hội quốc tế cần phát huy đầy dủ vai 
trò chủ đạo của cả ba cơ chế, đó là Liên Hiệp Quốc, Liên mỉnh châu Phi và chinh phủ 
Sudan, thúc đẩy hành động bảo vệ hòa bình và tiến trình chính trị ở khu vực Darfur một 
cách cân đối. 


Trung Quốc luôn xuất phát từ góc độ có lợi cho sự phát triển và ổn định lâu dài của 
Sudan, đưa ra những đề nghị và cảnh báo liên quan đến tính xây dựng đối với Sudan, 
giúp đỡ Chính phủ Sudan tăng cường giao lưu và hòa giải giữa các bên có liên quan. Năm 
2007, Chính phủ Trung Quốc đã thành lập đoàn đại biểu đặc biệt đối với vấn đề Darfur 
Sudan, đã nhiều lấn đến thăm Sudan và các nước có liên quan ở châu Âu, châu Mỹ và 
châu Phi cũng như Liên Hiệp Quốc, Liên đoàn Ả Rập và Liên minh châu Âu, luôn giữ mối 
quan hệ và giao lưu chặt chẽ với các bên, tiến hành làm việc với các bên ở nhiều trường 
hợp khác nhau, giảm bớt sự khác biệt về lập trường, tăng cường tin cậy lẫn nhau, đồng 
thời cùng với các bên có liên quan thúc đẩy Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Phi và Chính 
phủ Sudan đi đến nhất trí trong “Hành động kết hợp” của Liên minh châu Phi và Liên Hiệp 








6T 





Trung Quốc < 


Ngày 16 tháng 1 năm 
2007, đội quân thứ hai 
của Trung Quốc khởi 
hành từ Sân bay quốc 
tế Tân Trịnh tỉnh Hà 
Nam để đến Sudan 
tham gia hành động. 
bảo vệ hòa bình. 





Quốc tại trụ sở ở khu vực Darfur. Tháng 7 năm 2007, trong thời kỳ đảm nhận chức Chủ tịch 
Hội đồng Bảo an luân phiên, Trung Quốc tích cực thúc đẩy Hội đồng Bảo an nhất trí thông 
qua Nghị quyết số 1769, giúp cho sự nỗ lực của xã hội quốc tế trong việc đẩy nhanh việc 
giải quyết vấn đề Darfur đã gặt hái được những hiệu quả mang tính giai đoạn. Thuận theo. 
đề nghị của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc cam kết sẽ phái cử một đoàn công binh đa năng. 
gồm 315 người đến tham gia hành động bảo vệ hòa bình ở khu vực Darfur, đồng thời 
cũng nhiều lần tiến hành viện trợ nhân đạo và tích cực tham gia vào việc tái thiết cũng 
như phát triển kinh tế của khu vực này. 


Vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên 


Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, môi trường an ninh quốc tế đã xảy ra nhiều thay 
đổi lớn, một mặt, một số quốc gia vì cân nhắc đến vấn đề an ninh của bản thân, hoặc cân 
nhắc đến những phương diện khác nên tập trung vào phát triển vũ khí hạt nhân; mặt 
khác, việc mở rộng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như việc vận chuyển vũ khí 
đã trở thành vấn để nóng mà xã hội quốc tế vô cùng quan tâm. Vấn đề vũ khí hạt nhân ở 
Triều Tiên và vấn đề vũ khí hạt nhân ở Lran chính là hai ví dụ điển hình. 

Từ đấu thập niên 90 thế kỷ XX, vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên luôn là vấn đề nóng 
bỏng thu hút được sự quan tâm của xã hội quốc tế. Trung Quốc cũng luôn quan tâm 
đến vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên, và đã rất cố gắng để triển khai công tác ngoại giao đa 
phương trong việc giải quyết vấn đề này. Sau khi vấn để vũ khí hạt nhân ở Triều Tiên trở 
thành vấn để nóng của thế giới, Chính phủ Trung Quốc đã tích cực đứng ở lập trường 
trung gian, tổ chức đàm phán 3 bên tại Bắc Kinh và sau đó là đàm phán 6 bên cũng tại 
Bắc Kinh vào năm 2003, qua đó thúc đẩy cuộc đàm phán 6 bên về vấn để hạt nhân ở Triều 


tdtp-Eeschviet su vn 


Tích cực tham gia ngoại giao đa phương, phát huy vai trò xây dựng ._ 





69 


| 
Tiên gặt hái được những tiến triển mang tính giai đoạn. Vào tháng 2 | 
và tháng 10 năm 2007, văn kiện chung về “Các hành động ban đầu | 
để thực hiện Tuyên bố chung” và văn kiện chung “Các hành động giai | 
đoạn hai để thực hiện Tuyên bố chung” lấn lượt được thông qua, đã | 
xác định mục tiêu giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. | 
Trung Quốc luôn phản đối việc phổ biến vũ khí hạt nhân, chủ | 
trương giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, ra sức duy trì Ị 
hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo này. Đối với việc Triều Tiên | 
bất chấp sự phản đối của xã hội quốc tế, vẫn tiến hành thử nghiệm | 
hạt nhân hai lấn vào tháng 10 năm 2006 và tháng 5 năm 2009, Trung | 
Quốc đều tỏ rõ thái độ phản đối. Sau khi Triều Tiên tiến hành thử ======== 

nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ hai bất chấp sự phản đối của xã hội — Tử tước đến nay, 
£: ng: ĐH Kể Tin Trung Quốc luôn chủ | 

quốc tế, Trung Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp __ ¿rượng thọng qua 
Quốc thông qua Nghị quyết số 1874 về vấn đề thử nghiệm hạt nhân _ đàm phản hỏa bình 
của Triều Tiên, yêu cấu phía Triều Tiên khỏng nên có thêm bất cứ _ đÉ di quyết những 


hành động gì khiến cho tình hình trở nên xấu hơn. Đồng thời, Trung b\2 kem Nng Í 


Quốc cũng cho rằng, là một nước có chủ quyến và là một nước thành __ Trong ảnh là cảnh 
viên của Liên Hiệp Quốc, các vấn đề của Triều Tiên như chủ quyền, _ toànthềhỏinghiđàm 
toàn vẹn lãnh thổ, việc cân nhắc đến vấn đề an ninh một cách hợp lý là nhệt tk nh | 
cũng nhưiợi ích phát triển của nước này đều cấn phải được tôn trọng. __ siomáureaduøod 


Sau khi Triều Tiên quay trở lại ký kết “Hiệp ước không phổ biến vũ khí __ chứctaBácKnh. 








tdtp:Eeachviet su vn 





hạt nhân”, nước này cần được hưởng quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình. 
Trung Quốc chủ trương thông qua đối thoại hiệp thương, giải quyết vấn đề hạt nhân của. 
Triều Tiên bằng giải pháp hòa bình, duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên 
cũng như khu vực Đông Bắc Á. 


Vấn đề hạt nhân ở l-ran 


'Vấn đề hạt nhân ở l-ran cũng tương tự như vấn đề hạt nhân ở Triều Tiên, đến năm 2003. 
thì trở thành vấn đề nóng của toàn thế giới. Trong quá trình này, I-ran luôn nhấn mạnh về 
quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình, nhưng khi hợp tác với cơ quan năng lượng 
hạt nhân quốc tế và đình chỉ hoạt động làm giàu Uranium thì lại nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. 
Phương Tảy tăng cường áp lực đối với kế hoạch hạt nhân của kran, gây nên tình thế căng 
thẳng giữa Lran và phương Tây trong vấn để này. 


Trung Quốc luôn ủng hộ xã hội quốc tế trong việc duy trì không phổ biến vũ khí 
hạt nhân. Sau khi nguy cơ hạt nhân bùng nổ ở I-ran, Trung Quốc chủ trương thông qua 
giải pháp hòa bình chính trị và ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân ở I-ran, và để 
bảo vệ hòa bình và sự ổn định ở khu vực Trung Đông. Trung Quốc cho rằng, phía I-ran 
có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình, đánh giá cao thái độ của I-ran qua 
nhiều lần nước này bày tỏ không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân đồng thời triển 
khai hợp tác với các cơ quan năng lượng hạt nhân quốc tế. Trung Quốc cho rằng, là một 
nước kỷ kết “Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân”; Iran có quyền sử dụng năng 
lượng hạt nhân vì hòa bình, đồng thời cũng nên chấp hành những nghĩa vụ quốc tế 
tương ứng. Trung Quốc tích cực tham gia tiến trình xem xét vấn đề hạt nhân của l-ran 
cùng với các cơ quan năng lượng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhiều 
lần tham dự Hội nghị Ngoại trưởng 6 nước về vấn đề hạt nhân ở l-ran. Vào tháng 4 năm 
2008, hội nghị 6 bên đã được tổ chức tại Thượng Hải để đẩy mạnh giải pháp hòa bình. 
đối với vấn đề hạt nhân ở I-ran. 











TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC 
CHUNG SỐNGHÒABÌNH, 
TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH 
NGOẠI GIAO TOÀN DIỆN 


tdtp:Eeechviet su vn 





Trung Quốc C 





N nguyên tắc: tôn trọng chủ quyển và toàn vẹn lãnh thổ, không xâm phạm lẫn 
nhau, không can thiệp nội chính của nhau, bình đẳng cùng có lợi, chung sống hòa 
bình là một trong những đặc điểm quan trọng của quan hệ quốc tế. Kiên trì 5 nguyên tắc 
chung sống hòa bình, xây dựng phát triển mối quan hệ ngoại giao hòa bình hữu nghị với 
tất cả các nước là nội dung quan trọng của ngoại giao Trung Quốc. 


Trước sau như một, Trung Quốc luôn tuân thủ 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, tích 
cực phát triển quan hệ ngoại giao với nhiều nước khác nhau, mối quan hệ ngoại giao với 
những nước phát triển cũng luôn được giữ ở trạng thái ổn định chung trên cơ sở 5 nguyên 
tắc này. Quan hệ hữu nghị với những nước láng giếng cũng bước vào thời kỳ tốt đẹp nhất 
kể từ khi thành lập nước. Mối quan hệ hợp tác đoàn kết với hầu hết các nước đang phát 
triển cũng tiếp tục được củng cố và bền vững thêm. Hiện nay, môi trường quốc tế của Trung 
Quốc cũng như môi trường xung quanh đều đang trong thời kỳ tốt đẹp nhất kể từ khi đất 
nước thành lập đến nay. 


I.... SỰPHÁTTRIỂN CỦA 5 NGUYÊN TẮC CHUNG SỐNG HÒA BÌNH 


Cố Thủ tướng Trung Quốc Chu Ấn Lai là người đầu tiên nêu ra “5 nguyên tắc chung 
sống hòa bình" vào năm 1953 khi gặp gỡ đoàn đại biểu Ấn Độ. Khi ấy, đoàn đại biểu. 
của Chính phủ Trung Quốc và đoàn đại biểu của Chính phủ Ấn Độ bắt đầu đàm phán 
về quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong vấn đề Tây Tạng. Trong khi đàm phán, Thủ 
tướng Chu Ân Lai đã nói rằng: “Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập 
đã xác định ngay những chuẩn tắc trong việc xử lý mối quan hệ giữa hai nước Trung 
Quốc và Ấn Độ, đó chính là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của nhau, không 


Tháng 4 năm 1955, 
Thủ tướng Trung 
Quốc Chu Ânlaitham 
dự hội nghị Á Phi tổ 
chức tại Bandung, 
Indonesia. Thủ tướng, 
khẳng định lại 5 
nguyên tắc chung, 
sống hòa bình. 





tdtp-Eeachviet su vn 


Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện 








xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp nội chính của nhau, bình đẳng 
cùng có lợi và chung sống hòa bình” Chủ trương này đã nhận được 
sự tán thành của phía Ấn Độ, đồng thời được đưa vào phần “Lời 
nói đầu” trong “Hiệp định giữa Trung Quốc và Ấn Độ về vấn để giao 
thông và thông thương giữa khu vực Tây Tạng của Trung Quốc với 
Ấn Đột, 

Vào tháng 4 năm 1955, Thủ tướng Chu Ấn Lai đã tham dự Hội 
nghị Á - Phi được tổ chức tại Bandung, Indonesia (còn gọi là Hội nghị 
Bandung) với sự tham dự của 29 quốc gia. Trong báo cáo cuối cùng 
của hội nghị có đề cập đến 10 nguyên tắc quan hệ quốc tế, thực ra 
chính là sự mở rộng của 5 nguyên tắc chung sống hòa bình. Về sau, 
dựa trên cơ sở 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, Trung Quốc lần 
lượt giải quyết các vấn đề về biên giới còn tồn tại từ trong lịch sử với 
các nước Myanmar, Nepal, Mông Cổ, Pakistan và Afghanistan v.v.. 


Từ cuối năm 1963 đến đầu năm 1964, Thủ tướng. 
Chu Ân Lai đã đến thăm và làm việc ở 14 nước châu. 
Á, châu Phi và châu Âu, đồng thời nêu lên 8 nguyên 
tắc của Trung Quốc trong việc viện trợ kinh tế kỹ 
thuật đối với nước ngoài, phát triển 5 nguyên tắc 
chung sống hòa bình sang lĩnh vực hợp tác kinh tế. 
Những văn kiện quan trọng như “Thông cáo chung 
Trung - Mỹ” do Tổng thống Mỹ Nixon đã phát biểu 
trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc vào 
năm 1972 và “Thông cáo chung về việc thiết lập mối 
quan hệ ngoại giao Trung - Mỹ” phát biểu vào năm 
1978 cũng như “Hiệp ước hòa bình hữu nghị” được ký 
kết vào năm 1978 giữa hai nước Trung Quốc và Nhật Bản v.v. đều nhấn 
mạnh cẩn coi 5 nguyên tắc chung sống hòa bình là những nguyên tắc 
mang tính chủ đạo trong việc phát triển mối quan hệ hai bên. 


Khi mới vừa đưa ra 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, Trung 
Quốc chủ yếu muốn nhấn mạnh việc dùng những nguyên tắc này. 
trong việc chỉ đạo mối quan hệ giữa Trung Quốc với những nước có. 
chế độ xã hội khác nhau. Thực tiễn sau này đã chứng minh, nếu như 
tuân thủ 5 nguyên tắc chung sống hòa bình thì những nước có chế 
độ xã hội khác nhau vẫn có thể chung sống hòa thuận, hữu nghị và 
hợp tác; nếu đi trái với 5 nguyên tắc chung sống hòa bình thì dẫu là 
những nước có cùng chế độ xã hội vẫn có thể đi đến đối kháng lẫn 
nhau, thậm chí còn xảy ra xung đột. Mối quan hệ giữa các nước tiến 


Thắng 1 năm 1957, 
khi Thủ tưởng Chủ Ân 
Lai đến thăm Liên Xô, 
Ba Lan, Hungary đều. 
đã nhấn manh, trong 
quan hệ giữa các nước 
chủ nghĩa »ã hội cũng 
cắn tuân thù 5 nguyên 
tác chung sống hòa 
bình. Trong ảnh là 
Thủ tướng Chu Ân Lãi 
hội kiến với Chủ tịch 
Voroshilov của Đoàn 
Chủ tịch tối cao Xỏ 
Viếtcủa Liên Xô. 


73 








Ngoại giao Trung Quốc 





74 


$ 
'-X4Ì 5TR Nga 
gU|LUDÍ *lir U4/20/1401)-1)12 TT! (I-tlilmt 
lt.ãä Beijing 14-15 June 2004 


P##Ú: PP4+EW3Sš 4 nu Ban: hgi vi Rrttt lụa 


s.A 





Tháng 6 năm 2004, _ triển theo hướng tốt hay xấu, vấn đề mấu chốt ở việc có nghiêm túc 


nhân dịp kỳ niệm 50 __- tuân thủ S nguyên tắc chung sống hòa bình hay không. 
năm 5 nguyên tắc 


chúng sống hòa bình Tháng 12 năm 1982, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 5 của Trung 
được xây dựng, hơn Quốc đã thông qua hiến pháp mới quy định rõ: “Trung Quốc kiên trì 
E2Ante Ta bac ạu .. Chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, kiên trì 5 nguyên tắc tôn trọng 
cao cấp đến từ năm _ Chủ quyến và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn 
châu đã tập trung _. nhau, không can thiệp nội chính của nhau, bình đẳng cùng có lợi, 
vé Bắc Kinh tham dự _.. cùng chung sống hòa bình, phát triển quan hệ ngoại giao và giao lưu 


Hội thảo quốc tế 5... Linh tế văn hóa với nhiều nước khác" 
nguyên tắc chung. 


sống hòa bình, Trung Quốc là nước đề xướng 5 nguyên tắc chung sống hòa 

“—— __ bình và cũng là nước luôn thực hiện những nguyên tắc này. Cho đến 
nay, 5 nguyên tắc chung sống hòa bình đã được ghi vào thông cáo 
thiết lập mối quan hệ ngoại giao và những văn kiện song phương 
quan trọng khác của Trung Quốc và 171 nước khác trên thế giới. 
Trung Quốc kiên trì dựa trên 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, cùng 
các nước trên thế giới xây dựng và phát triển mối quan hệ ngoại giao, 
hình thành nên cục diện tốt đẹp trong việc phát triển toàn diện mối 
quan hệ ngoại giao giữa các nước. Trên trường quốc tế, Trung Quốc 
chủ trương coi 5 nguyên tắc chung sống hòa bình là cơ sở để xây. 
dựng trật tự mới của chính trị quốc tế và trật tự mới của kinh tế quốc 
tế hòa bình, ổn định và công bằng, hợp lý. 





Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện 








II... DUY TRÌ SỰ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI 
CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN 


Ngoại giao là một biện pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu của chính sách đối 
ngoại và bảo vệ lợi ích quốc gia. Lợi ích quốc gia luôn thuộc phạm trù đa nguyên hóa, 
luôn thể hiện những đặc điểm khác nhau trong những giai đoạn lịch sử khác nhau, cũng 
như những hoàn cảnh trong và ngoài nước khác nhau. Thời kỳ 30 năm trước khi nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, lợi ích quốc gia của Trung Quốc trước hết 
là bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Từ thập niên 80 của 
thế kỷ XX đến nay, cùng với sự chuyển hướng của những vấn để trọng tâm trong nước, 
lợi ích quốc gia của Trung Quốc chủ yếu thể hiện ở các mặt như thúc đẩy kinh tế phát 
triển, không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp và cải thiện đời sống nhân dân. Tương 
ứng với những mặt nói trên, nhiệm vụ chủ yếu của công tác ngoại giao là tạo ra một môi 
trường quốc tế hòa bình và môi trường xung quanh tốt đẹp bền vững cho việc xây dựng 
phát triển kinh tế trong nước. 


Nếu xét từ việc thực hiện mục tiêu trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc hiện 
nay thì việc ổn định mối quan hệ ngoại giao với các nước phát triển có một ý nghĩa quan 
trọng. Trước hết, xét về việc duy trì tốc độ phát triển kinh tế của Trung Quốc, các nước 
phát triển như Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản là những đối tác thương mại chủ yếu 
của Trung Quốc. Theo thống kê của Trung Quốc, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc 
và những nước nói trên luôn chiếm trên 40% tổng kim ngạch thương mại đối ngoại của 
Trung Quốc trong nhiều năm nay; có khoảng 1⁄4 thu hút đầu tư nước ngoài tại Trung 
Quốc đến từ ba nến kinh tế lớn là Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản; các nước phát triển 
cũng là nguồn chủ yếu để Trung Quốc thu hút khoa học kỹ thuật tiên tiến, là những nơi 
chủ yếu các lưu học sinh Trung Quốc tìm đến du học. Ổn định mối quan hệ với các nước 
phát triển là những tổng kết kinh nghiệm rất thành công trong quan hệ đổi ngoại của 
Trung Quốc kể từ khi cải cách mở cửa cho đến nay, cũng là điều kiện để Trung Quốc tiếp. 
tục giữ vững tốc độ phát triển của kinh tế trong nước. 





Nếu xét về góc độ lợi ích chính trị và an ninh, giữa Trung Quốc và các nước phát triển 
đều tồn tại nhiều khác biệt về chế độ chính trị, giá trị quan và phong cách sống. Những 
vấn để về chính trị và an ninh mà Trung Quốc phải đối mặt ít nhiều đều có một mối liên 
hệ nào đó với những khác biệt ấy. Ngoài ra, mối quan hệ tốt xấu với những nước phát 
triển sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của Trung Quốc với những nước khác, từ đó cũng sẽ 
ảnh hưởng đến việc mục tiêu ngoại giao của Trung Quốc có thực hiện được hay không. 
Chính vì vậy, Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng mối quan hệ với các nước phát triển. 


Giữ vững sựổn định, phát triển lành mạnh trong mối quan hệ Trung - Mỹ. 
Trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước lớn ở phương Tây thì mối quan 
hệ giữa Trung Quốc và Mỹ là điều mấu chốt nhất trong tất cả những điều mấu chốt. 


T5 











Trung Quốc là nước lớn nhất trong số những nước đang phát triển trên thế giới còn Mỹ 
là nước lớn nhất trong số những nước phát triển. Bất kế đối với hai nước nói riêng hay 
đổi với cả thế giới nói chung thì mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đều là mối quan 
hệ song phương vô cùng quan trọng. 60 năm nay, quan hệ Trung - Mỹ đã trải qua rất 
nhiều thăng trầm, vừa có những mâu thuẫn đổi kháng, cũng có cả những hợp tác hòa 
bình. Trải qua quá trình không ngừng giao lưu và thấu hiểu lẫn nhau, Trung Quốc và Mỹ 
đã hình thành nên một mối quan hệ phụ thuộc cao độ như hiện nay. 


Nhìn từ góc độ lịch sử thì quá trình phát triển trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và 
Mỹ có thể chia thành 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn là 20 năm. Giai đoạn 20 năm đầu khi nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới thành lập, mối quan hệ Trung - Mỹ ở trạng thái đối 
lập, đối kháng và xung đột. Nước Mỹ không công nhận Chính phủ nước Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa, thực hiện chính sách cô lập chính trị, phong tỏa kinh tế và ngăn chặn 
quân sự đối với Trung Quốc. Để bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất 
nước, Chính phủ Trung Quốc buộc phải tiến hành đấu tranh và đọ sức với Mỹ một cách 
toàn diện. 

Giai đoạn 20 năm thứ hai là 20 năm hợp tác chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ. Cuối 
thập niên 60 của thế kỷ XX, những thay đổi trong vấn đề nội lực của Mỹ và Liên Xô không 
chỉ làm thay đổi cục diện quốc tế mà cũng giúp cho mối quan hệ Trung - Mỹ trở nên bớt 
căng thẳng hơn. Năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon đến thăm Trung Quốc, hai nước Trung - 
Mỹ đã phát biểu “Thông cáo chung Trung - Mỹ? mở toang cánh cửa lớn bình thường hóa 
quan hệ Trung - Mỹ và cũng đã chính thức mở ra những hợp tác toàn diện mang tính 


tdtp-Eeschviet su vn 


`> Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện ` 


Tháng 2 năm 1972, 
Tổng thống Mỹ - 
Nhơn đến thắm Trung 
'Quốc, lãnh đạo Trung 
Quốc Mao Trạch Đông 
và Chu Ấn Lai cũng 
hội đàm với Nixon và 
Kissingkr. 





chiến lược của hai nước. Năm 1979, Trung Quốc và Mỹ chính thức thiết lập mối quan hệ 
ngoại giao, đã đưa mối quan hệ hai nước bước lên một nấc thang mới, những hợp tác về 
các mặt chiến lược, thương mại, giáo dục và văn hóa v.v. của hai bên chính thức bước vào. 
một giai đoạn hoàn toàn mới. 


Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ xảy ra nhiều 
biến động lớn, chính thức bước vào giai đoạn 20 năm thứ ba với nhiều điều chỉnh và cọ 
xát. Năm 1989, Mỹ thực hiện chính sách “Chế tài đối với Trung Quốc”, mối quan hệ Trung 
~ Mỹ bước vào một giai đoạn cọ xát gian nan. Năm 1992, Chính phủ Mỹ làm trái cam kết 
trong vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan, tiến hành bán phí cơ chiến đấu cho Đài Loan với 
trị giá lên đến 6 tỷ USD; năm 1995, Chính phủ Mỹ thiếu nhất quán trong quan điểm, cho 
phép Lý Đăng Huy - lãnh đạo Đài Loan, người luôn chủ trương “Đài Loan độc lập” sang 
thăm Mỹ; năm 1999, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu là Mỹ trong 
quá trình can thiệp đối với Nam Tư (Yugoslavia) đã đánh bom vào Đại sứ quán của Trung 
Quốc tại Nam Tư; năm 2001, Chính phủ Mỹ tăng cường trinh thám không phận của Trung 
Quốc, đã gây ra sự kiện phi cơ gián điệp của Mỹ đâm trúng máy bay chiến đấu của Trung 
Quốc, sự kiện này đã dẫn đến tổn hại về người và của đối với cả hai phía Trung Quốc và 
Mỹ. Việc Mỹ xâm phạm chủ quyển của Trung Quốc đã gây nên sự phản đối, kháng nghị 
kịch liệt của Chính phủ và toàn thể nhân dân Trung Quốc, vì thế mà mối quan hệ giữa 
Trung Quốc và Mỹ liên tục gặp phải rất nhiều thử thách, khó khăn. 


Trong tình hình mới, tuy mối quan hệ giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ vắn còn tồn 
tại nhiều bất đồng, nhưng những lợi ích chung của hai bên cũng không ngừng tăng lên 


[PRNgGaguouuyja 


T7 





T8 


Trung Quốc < 


Tháng 1 năm 1979, 
ĐặngTiểu Bình đến 
thăm Mỹ và tham 
dự nghỉ thức tiếp 
đón của Tổng thống 
Carter được cử hành 
tại Nhà Trắng. Đây là 
chuyển viếng thăm 
Mỹ đầu tiên của lãnh 
đạo nước Cộng hòa 
Nhân dẫn Trung Hoa. 





và cao hơn hẳn so với những bất đồng còn tồn tại. Trong vấn đề bảo vệ hòa bình thế giới, 
giải quyết những vấn để toàn cầu cũng như khu vực: ngăn chặn phổ biến sử dụng vũ khí 
hủy diệt hàng loạt, giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và vấn để hạt nhân 
của I-ran, ngăn chặn tội phạm quốc tế, đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu, viện 
trợ những nơi gặp phải thảm họa thiên nhiên, kiểm soát phòng chống dịch bệnh nghiêm 
trọng v.v„ hai nước Trung Quốc và Mỹ hầu hết đều tìm được những quan điểm nhất trí và 
lợi ích chung. Tăng cường giao lưu và hợp tác trong những vấn để nói trên đã trở thành 
chiến lược cơ bản mới trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ. 





Mối quan hệ kính tế thương mại của Trung Quốc và Mỹ phát triển nhanh chóng đã 
trở thành một nền tảng mới đối với mối quan hệ ngoại giao của hai nước. Năm 1979, khi 
Trung Quốc và Mỹ chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao, kim ngạch thương mại 
của hai bên chỉ ở mức 2,4 tỷ USD. Đến năm 2008, con số này đã tăng vọt thành hơn 300. 
tỷ USD, hai nước đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Ngoài những hợp 
tác về kinh tế thương mại, giao lưu đối thoại giữa các cấp lãnh đạo cũng như các cấp địa 
phương của hai nước cũng ngày một gia tăng. Giữa hai nước đã cùng thành lập hơn 60 cơ. 
chế đối thoại và hợp tác rộng rãi trên mọi lĩnh vực như: chính trị, ngoại giao, thương mại, 
quân sự, văn hóa giáo dục, khoa học kỹ thuật v.v.. Quan trọng nhất là mối quan hệ của hai 
nước không còn chỉ là mối quan hệ của riêng hai nước hay của riêng hai chính phủ mà đã 
ngày càng phát triển thành mối quan hệ giữa hai xã hội. Vào thời kỳ khi mới thiết lập mối 
quan hệ ngoại giao, quan hệ phi chính phủ giữa nhân dân hai nước Trung Quốc và Mỹ 
chỉ có thể đếm trên đấu ngón tay, thế nhưng ngày nay, quan hệ phí chính phủ của nhân 
dân hai nước đã lên đến 2,1 triệu lượt người mỗi năm, trung bình mỗi ngày có hơn 5.000 
người qua lại giữa hai bờ Thái Bình Dương. Hai nước còn có 35 tỉnh bang kết nghĩa anh 








tdtp-Eeschviet su vn 


`> Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện ` 


79 


Từ tháng 10 đến thắng 
11 năm 1997, Chủ tịch 
Trung Quốc Giang 
Trạch Dân viếng thăm 
nước Mỹ và cùng 
tham gia các hoạt 
động của Tổng thống 
Mỹ ~ BÌl Cinton. 





em và 145 thành phổ kết nghĩa hữu nghị, Những sợi dây này cho dù rất khác nhau nhưng 
cũng là công cụ gắn kết chặt chẽ hai nước Trung Quốc và Mỹ. 


Một điều đương nhiên là, cùng với sự phát triển không ngừng trong mối quan hệ của 
Trung Quốc và Mỹ, những mâu thuần và bất đồng trong quan điểm giữa hai nước cũng 
liên tục gia tăng. Trong đó, vấn đề Đài Loan luôn là vấn đề nhạy cảm nhất, then chốt nhất 
trong mối quan hệ này. Phía Mỹ bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, kiên quyết bán 
vũ khí cho Đài Loan, củng cố mối quan hệ thực chất giữa Mỹ và Đài Loan, xâm phạm chủ 
quyền Trung Quốc, can thiệp vào vấn để nội chính của Trung Quốc, gây ra những tổn hại về 
lợi ích đối với Trung Quốc. Ngoài ra, không ít lần khi Mỹ cũng lợi dụng những vấn đề như. 
Tây Tạng, nhân quyền, tôn giáo v.v. để tiến hành can thiệp vào nội chính của Trung Quốc 
Tất cả những điều này đều mang lại những ảnh hưởng xấu cũng như những phiền toái đối 
với đại cục trong vấn để hợp tác của hai nước Trung - Mỹ và luôn bị Chính phủ Trung Quốc 
phản đối. 


Trung Quốc coi trọng mối quan hệ Trung - Mỹ, mong rằng mối quan hệ hai nước sẽ 
phát triển ổn định trên cơ sở những nguyên tắc đã được xác lập trong 3 thông cáo chung 
của Trung Quốc và Mỹ. Điều đáng mừng là, vào tháng 4 năm 2009, trong lần hội ngộ đầu 
tiên của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Obama trong thời gian diễn 
ra Hội nghị thượng đỉnh về vấn đề tài chính của nhóm 20 nước (G20) tổ chức tại Luân 
Đôn, lãnh đạo hai nước đã nhất trí cùng nhau cố gắng xây dựng “Mối quan hệ Trung - Mỹ 
hợp tác toàn diện tích cực trong thế kỷ XXI”. Hai bên đã ký kết xây dựng cơ chế đối thoại 
chiến lược và kinh tế song phương. Cơ chế này hiện nay đã trở thành căn cứ quan trọng 
để hai bên cùng tìm đến sự đồng thuận nhất trí, giảm bớt mâu thuẫn, tăng cường hiểu 
biết và tin tưởng lẫn nhau, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác. 


PPRNgoauuwuuyja 


Ngoại giao Trung Quốc _< 


80 


Tháng 7 năm 2008, 
Chủ tịch Trung Quốc 
Hồ Cầm Đào đã gặp 
gỡ Tổng thống Mỹ 
Goerge Bush trong 
thời gian tham gia 
Hội nghị đối thoại 
thượng đỉnh nhóm 
8 nước công nghiệp 
phát triển (G8) và 
lãnh đạo các nước 
đang phát triển tổ 
chức tại Hokkaido, 
Nhật Bản. 


Tháng 4 năm 2009, 
Chủ tịch Trung Quốc 
Hồ Cấm Đào lần 
đầu tiên gặp gỡ tắn 
Tổng thống Hoa 
Kỳ ~ Barack Obama. 
trong thời gian tham. 
dự Hội nghị thương 
đình lần thứ hai về 
vấn để tài chính của 
lãnh đạo tập đoàn 20 
nước (G20) tổ chức 
tại Luân Đôn. 





Không ngừng tăng cường mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước thuộc Liên 
minh châu Âu 


Trung Quốc là nước lớn nhất trong khối các nước đang phát triển, châu Âu là khu 
vực tập trung nhiều nhất những quốc gia phát triển, Liên minh châu Âu là tập đoàn kinh 
tế chính trị lớn nhất thế giới được tụ hội bởi những nước phát triển. Quan hệ giữa Trung 
Quốc và Liên minh châu Âu là một trong những mối quan hệ song phương quan trọng của 
Trung Quốc, phát triển mối quan hệ Trung - Âu là chính sách nhất quán của Trung Quốc. 





Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện 








Do những ảnh hưởng của Chiến tranh lạnh, vào thập niên 50, 60 của thế kỳ XX, trong 
những nước thuộc khối Tây Âu, chỉ có duy nhất nước Pháp thiết lập mối quan hệ ngoại 
giao với Trung Quốc vào năm 1964. Những nước khác mãi đến thập niên 70 mới lần lượt 
thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc sau khi tình hình quốc tế trở nên bớt 
căng thẳng hơn. Trên cơ sở ấy, năm 1975 Trung Quốc và Liên minh châu Âu chính thức 
thiết lập mối quan hệ ngoại giao. Cho đến nay, Trung Quốc luôn giữ vững mối quan hệ 
ngoại giao với tất cả các nước thuộc khối Liên minh châu Âu ngoại trừ Vatican. 


Vào đấu thập niên 80 thế kỷ XX, sau khi chính sách ngoại giao được tiến hành điều 
chỉnh, Trung Quốc đã đưa ra quan điểm rằng, không dựa vào chế độ xã hội hay hình thái 
ý thức để bàn về vấn đề quan hệ gần hay xa, chính vì thế đã mở ra một tương lai vô cùng 
mới mẻ trong việc phát triển mối quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và các nước phát 
triển có chế độ xã hội khác nhau nhưng luôn hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế ở Tây 
Âu cũng như Canada, Úc và New Zealand. Những lần gặp gỡ, thăm viếng của lãnh đạo 
Trung Quốc với lãnh đạo các nước nói trên diễn ra thường xuyên, hợp tác kinh tế được 
mở rộng về lĩnh vực, đa dạng hóa về hình thức, kim ngạch hợp tác thương mại tăng lên 
nhanh chóng. 


Mối quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã từng có một thời 
kỳ căng thẳng vào năm 1989 nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường vào cuối năm 
1990. Năm 1991, Thủ tướng Anh, Thủ tướng Ý lần lượt đến thăm Trung Quốc. Năm 1994, 
Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân cũng đã sang thăm Pháp và đưa ra nguyên tắc 
phát triển quan hệ của Trung Quốc và các nước Tây Âu. Cùng năm đó, Liên minh châu 
Âu đã xóa bỏ chế tài đối với Trung Quốc ngoại trừ vấn để bán vũ khí quân dụng, hai bên 
ký kết hiệp ước đối thoại chính trị, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu 
được bình thường hóa. Từ đó tới nay, quan hệ Trung - Âu phát triển nhanh chóng: Năm 
1998, hai bên Trung - Âu đã thỏa thuận thành lập cơ chế hội nghị thường niên giữa các 
lãnh đạo; năm 2001, hai bên quyết định xây dựng quan hệ đối tác toàn diện; năm 2003, 
hai bên quyết định phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Cho đến nay, 
hai bên Trung - Âu đã xây dựng 50 cơ chế đối thoại và hiệp thương ở tất cả các cấp, lĩnh 
vực hợp tắc mở rộng ở các mặt như: chính trị, thương mại, kỹ thuật, năng lượng, môi 
trường VX.. 


Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu ngay từ đầu đã có ý nghĩa chiến 
lược toàn cầu. Trung Quốc coi trọng những vai trò và ảnh hưởng của Liên minh châu Âu 
trong các sự vụ quốc tế và khu vực, hoan nghênh Liên minh châu Âu phát huy vai trò. 
mang tính xây dựng trong các sự vụ quốc tế. Cho dù là việc phản đối chủ nghĩa bá quyền 
quốc tế bảo vệ hòa bình thế giới trước đây hay việc đẩy mạnh đa nguyên hóa và dân chủ 
hóa chính trị quốc tế thì Trung Quốc cũng luôn ủng hộ việc liên hợp sức mạnh của các 
quốc gia châu Âu. Tháng 10 năm 2003, Chính phủ Trung Quốc phát biểu “Văn kiện về 
chính sách của Trung Quốc đối với Liên minh châu Âu? đã nêu rõ vị trí của Liên minh châu. 


8l 








Trung Quốc < 





Âu trong mối quan hệ đối ngoại của Trung Quốc và bày tỏ rằng, Trung Quốc sẽ dốc sức 
trong việc quyết tâm dựng xây mối quan hệ đối tác toàn diện, ổn định lâu dài giữa Trung 
Quốc và Liên minh châu Âu. Văn kiện nêu rõ mục tiêu, chính sách của Trung Quốc đối với 
Liên minh châu Âu, đồng thời đưa ra những yêu cầu cụ thể trong việc tăng cường hợp tác 
giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu trên các lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, giáo dục, 
khoa học kỹ thuật, văn hóa, y tế, xã hội, tư pháp, hành chính, quân sự v.... 





Liên minh châu Âu cũng coi trọng phát triển mối quan hệ với Trung Quốc, khuyến. 
khích Trung Quốc mở cửa và phát triển, ủng hộ Trung Quốc đi theo đường lối hòa bình 
và phát triển. Năm 1995, Ủy ban Liên minh châu Âu đã thông qua “Chính sách quan hệ 
lâu dài giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu” và xác định chính sách khung mang tính. 
chiến lược của Liên minh châu Âu đối với Trung Quốc. Sau đó, Ủy ban Liên minh châu Âu 
lần lượt phát biểu các văn kiện mang tính chính sách quan trọng như “Chiến lược mới 
trong hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc” (1996); “Xây dựng quan hệ dối tác 
toàn diện với Trung Quốc” (1998); “Chiến lược của Liên minh châu Âu đối với Trung Quốc: 
tình hình thực hiện văn kiện 1998 và các bước thúc đẩy chính sách Liên minh châu Âu 
hiệu quả hơn trong tương lai” (2001);“Hướng tới quan hệ đối tác sâu sắc hơn - Những lợi 
ích và thử thách chung trong quan hệ Âu ~ Trung”(2003) v.v.. Những văn kiện này đều đã 
nêu rõ tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và kế hoạch trong chính sách của Liên minh châu Âu 
đối với Trung Quốc. 


Mối quan hệ chính trị tốt đẹp sẽ tạo điều kiện cho việc phát triển mối quan hệ kinh. 
tế. Năm 2004, sau khi Liên minh châu Âu thực hiện chính sách mở rộng, tổ chức này đã 





Tháng 10 nắm 2003, 
cuộc hội đàm lần thử 
6 giữa lãnh đạo Trung 
Quốc và các nước 
Liên minh châu Âu 
đã được tổ chức tại 
Bắc Kinh. Thủ tướng 
Trung Quốc Ôn Gia 
Bào, Thủ tướng Ý - 
Chủ tịch Hội đồng, 
châu Âu Berlusconi 
và Chủ tịch Ủy ban 
Liên minh châu Âu 
Prodi cùng nhiều 
lãnh đạo khác đã 
tham dự hội đàm. 





tdtp-Eeschviet su vn 


` Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện . 








— 
83 








trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Năm 2008, _ Tháng 4 năm 2008, 


m Thủ tướng Trung 
kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu đạt (Qua: 0i Bảo 


mức 435,6 tỷ USD. Liên minh châu Âu là đối tác thương mại lớn __ hội đạm với chủ tịch 
nhất, thị trường xuất khẩu lớn nhất, nơi thu hút kỹ thuật lớn nhất và __ Ủy ban Liên minh 
nguồn ngoại tệ lớn thứ 4 của Trung Quốc. Hầu hết những công ty _ chảu Âu-Baroso tại 


ủ Bắc Kinh trong thời 
lớn của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đều đang đầu tư vào. bi ti 


Trung Quốc. và làm việc tại Trung 


Sự phát triển trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh __ Quốc Trong hình là 
châu Âu cũng gặp phải không ít khó khăn. Trong đó vấn để lên quan _ son „.n,syMm mạ 
đến lãnh thổ và chủ quyến của Trung Quốc đã gây tổn hại rất lớn đến _ a¿mket;húc. 
mối quan hệ Trung ~ Âu. Trong đó phải kể đến là sự kiện Chính phủ 


| 
Hà Lan bất chấp sự phản đổi của Chính phủ Trung Quốc, kiên quyết | 
| 





bán tàu ngầm cho Đài Loan vào năm 1982, dẫn đến mối quan hệ 
giữa Trung Quốc và Hà Lan trở nên sa sút nghiêm trọng. Năm 1992, 
Chính phủ Pháp bán máy bay chiến đấu tàng hình (Mirage) cho Đài 
Loan dẫn đến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Pháp gặp nhiều trắc | 
trở vx.. Hay như sự kiện Ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh sau khi đã được 
tiếp sức sang châu Âu, đặc biệt là sau khi đến Paris nước Pháp đã gặp. | 
nhiều phiền toái, ngay sau đó lãnh đạo nước Pháp cố tình hội kiến | 
với Đạt Lai Lạt Ma, người có ý đồ chia rẽ Tây Tạng ra khỏi lãnh thổ | 
Trung Quốc, đã khiến cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và Pháp trở | 

| 

| 





nên căng thẳng, từ đó cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bên 





ttpz/E 











Trung Quốc < 





Trung - Âu. Ngoài ra, cùng với việc phát triển sâu hơn nữa mối quan hệ Trung - Âu, những 
mâu thuẫn về kinh tế giữa hai bên cũng nhiều lần xảy ra. 


Thế nhưng, giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu không hề có những xung đột 
về lợi ích cơ bản, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Trung Quốc và Liên minh 
châu Âu không yêu cầu hai bên phải có cách nhìn thống nhất hoàn toàn trên mọi vấn 
đề, mà cần hai bên phải dựa vào nguyên tắc theo đuổi cái chung, tôn trọng cái khác biệt 
của nhau, giảm thiểu mâu thuẫn, nâng cao niềm tin, mở rộng hợp tác. Trung Quốc mong 
muốn cùng với Liên minh châu Âu tôn trọng những lợi ích cơ bản của nhau, dựa trên nền 
tảng 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, không ngừng bổ sung và phát triển mối quan hệ 
đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. 


Phát triển tình bạn đời đời giữa Trung Quốc và Nhật Bản 

Trung Quốc và Nhật bản là hai nước láng giếng cách ngăn chỉ bởi một con nước và đã 
từng có một lịch sử giao lưu hữu nghị từ rất lâu, Vào thập niên 30, 40 của thế kỷ XX, những 
người thuộc chủ nghĩa quân phiệt của Nhật Bản đã phát động chiến tranh xâm lược đối với 
Trung Quốc, khiến cho nhân dân Trung Quốc phải chịu những tổn thất nặng nề. Thủ tướng 
Chu Ân Lai đã từng nói “Hai ngàn năm hữu nghị, năm mươi năm đối kháng” để hình dung 
một chặng đường lịch sử không hề vui vẻ trong lịch sử ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật 
Bản, đồng thời đưa ra nguyên tắc “Coi lịch sử là bài học để nhìn về tương lai” để phát triển 
mối quan hệ hai nước. 


Do những ảnh hưởng của tình hình quốc tế vào đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, vào 
năm 1972, hai nước Trung - Nhật đã kết thúc trạng thái căng thẳng và chính thức thiết lập 
mối quan hệ ngoại giao. Căn cứ vào “Thông cáo chung Trung - Nhật” về việc bình thường 


Tháng 9 nấm 1972, 
Chính phủ hai nước 
Trung Quốc và Nhật 
Bản đã tuyên bố 
thông cáo chung tại 
Bắc Kinh, thực hiện 
bình thưởng hóa quan 
hệ hai nước. Trong 
ảnhlà cảnh Thủ tướng, 
Trung Quốc Chu Ân 
Lãi và Thủ tướng Nhật 
Bàn Tanaka cùng kỷ 
kết bản “Thông cáo 
chúng Trung = Nhật. 





tdtp-Eeachviet su vn 











hóa ngoại giao của hai nước, hai bên đã ký kết“Hiệp ước hòa bình hữu 
nghị Trung - Nhật” vào năm 1978 và xác định phát triển toàn diện mối 
quan hệ ngoại giao Trung - Nhật trên cơ sở 5 nguyên tắc chung sống 
hòa bình, đặt nền móng chính trị cho quan hệ láng giềng hữu nghị 
Trung - Nhật. 

Từ thập niên 80 của thế kỷ XX đến nay, quan hệ Trung - Nhật 
đã gặt hái được những thành tựu to lớn: lãnh đạo hai nước thường 
xuyên thăm viếng lẫn nhau; xây dựng nhiều cơ chế hợp tác hai bên 
ở nhiều cấp độ như Hội nghị thành viên chính phủ hai nước, “Ủy ban 
Hữu nghị Trung ~ Nhật thế kỷ XXI với đại biểu là các thế hệ lớn tuổi, 
trung niên và thanh niên; Hiệp thương định kỳ giữa lãnh đạo ngoại 
giao hai nước Trung ~ Nhật và Hiệp thương an ninh Trung ~ Nhật v: 


Sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ chính trị đã tạo điều kiện 
cho mối quan hệ hợp tác thương mại của hai nước Trung Quốc và 
Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực. Trong “Thông cáo chung Trung - Nhật”, 
Chính phủ Trung Quốc tuyên bố, vì tình hữu nghị giữa nhân dân hai 
nước Trung - Nhật, xóa bỏ yêu cầu bồi thường chiến tranh đối với 
Nhật Bản. Từ năm 1979 đến năm 2000, Nhật Bản đã cung cấp 4 đợt 
cho vay đồng yên đối với Trung Quốc, tổng ngạch lên đến 2.650 tỷ 
yên Nhật. Năm 2008, tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc 
và Nhật Bản lên đến 266,79 tỷ USD. Hiện nay Nhật Bản là đối tác 
thương mại lớn thứ 3, là nguồn ngoại tệ lớn thứ 2 của Trung Quốc; 
Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Sự 


tdtp-Eeschviet su vn 


Tháng 8 năm 1978, 
“Hiệp ước hữu nghị 
hòa bình Trung ~ 
Nhật" được ký kết tại 
Bắc Kinh. 


85 





Trung Quốc < 


Ngày 28 tháng 12 
năm 2007, Thủ tướng 
Trung Quốc Ôn Gia 
Bảo tổ chức nghỉ lễ 
tại Đại lễ đường Nhân 
cdân Bắc Kinh tiếp đồn 
Thủ tướng Nhật Bản 
Yasuo Fukuda sang 
thăm Trung Quốc. 





phát triển nhanh chóng của kinh tế Trung Quốc mang đến cho Nhật Bản những cơ hội 
quan trọng, trở thành nhân tố thúc đẩy quan trọng từ phía ngoài lôi kéo kinh tế Nhật 
Bản thoát khỏi mức đáy và phát triển theo hướng ổn định lâu dài. 


Thế nhưng, những tạp âm không chút đồng điệu luôn xen lẫn vào bản nhạc chủ đạo. 
trong mối quan hệ hữu nghị Trung - Nhật. Trong đó, vấn đề ảnh hưởng lớn nhất chính là 
nhận thức và thái độ của Chính phủ Nhật Bản vế lịch sử xâm lãng của nước Nhật. Trong 
“Thông cáo chung Trung - Nhật về việc thực hiện bình thường hóa quan hệ Trung - Nhật, 
phía Nhật đã bày tỏ:“Nhật Bản luôn day dứt và cảm thấy cần có trách nhiệm về những tổn 
hại nghiêm trọng mà Nhật Bản đã gây ra cho nhân dân Trung Quốc trong thời kỳ chiến 
tranh, Nhật Bản luôn tự phán xét mình vì điều đớ: Nhưng bắt đầu từ thập niên 80 của thế 
kỷ XX, Chính phủ Nhật Bản nhiều lấn “thẩm định” sách giáo khoa có nội dung hư cấu lịch 
sử, ca ngợi sự xâm lăng của mình nên đã dẫn đến sự kháng nghị của Trung Quốc và các 
nước láng giếng khác ở châu Á. Năm 1985, Thủ tướng nội các Nhật Bản lấy tư cách của 
một nhà chức trách đã đến viếng đến Yasukuni, nơi có để linh vị của 14 tội phạm chiến 
tranh loại A trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai. Hành động này đã khiến Trung 
Quốc và các nước châu Á khác lên tiếng phản đối, từ đó về sau, các lãnh đạo Nhật Bản đã 
chấm dứt việc đến viếng đền Yasukuni. Nhưng vào đấu thế kỷ XXI, bất chấp sự phản đối 
của nhân dân các nước châu Á, bao gồm cả nhân dân Trung Quốc, lãnh đạo Nhật Bản kiên 
quyết lấy tư cách là thủ tướng một nước để đến viếng đền Yasukuni, dẫn đến việc thăm 
viếng cấp lãnh đạo của hai nước Trung - Nhật bị gián đoạn một khoảng thời gian, hình 
thành cục diện “chính trị lạnh, kinh tế nóng” giữa hai nước Trung - Nhật. 





Ngoài ra, vấn để Đài Loan cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến mối quan 
hệ Trung Quốc ~ Nhật Bản. Nhật Bản đã từng thống trị thực dân ở Đài Loan 50 năm, sau 


tdtp-Eeschviet su vn 


>_ Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, 





Chiến tranh thế giới thứ hai, dựa trên những văn kiện quốc tế có liên 
quan, Nhật Bản trao trả Đài Loan cho Trung Quốc. Trong những ghỉ 
chép của “Thông cáo chung Trung - Nhật” có viết: “Chính phủ nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khẳng định: Đài Loan là một phần 
không thể tách rời của lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 
Chính phủ Nhật Bản thấu hiểu và tôn trọng lập trường này của Chính 
phủ Trung Quốc, đồng thời kiên trì tuân thủ lập trường điều thứ 8 trong. 
thông cáo Potsdam: Thế nhưng vẫn có một số nhân sĩ trong giới chính 
trị của Nhật Bản không thôi hoang tưởng về mảnh đất Đài Loan này, 
có ý xen vào can thiệp vấn đề Đài Loan. Chính phủ Trung Quốc tuyên 
bố rõ ràng rằng, Trung Quốc không hề phản đối Nhật Bản và Đài Loan 
triển khai những mối quan hệ giao lưu phi chính phủ, nhưng phản đối 
quan hệ giữa chính quyền hoặc tiến hành quan hệ theo kiểu “hai nước 
Trung Quốc” hoặc “một nước Trung Quốc, một nước Đài Loan” dưới bất 
cứ hình thức nào. 





Từ tháng 10 năm 2006 đến nay, các lãnh đạo mới của Nhật Bản 
cân nhắc đến những vấn để nhạy cảm của nhân dân Trung Quốc cũng 
như nhân dân các nước châu Á khác về vấn đề xâm lược của Nhật Bản 
nên đã ngưng lại toàn bộ hình thức lấy tư cách của một lãnh đạo quốc 





tdtp-Eeschviet su vn 


lển khai chính sách ngoại 


Ngày 7 tháng 5 năm. 
2008 tại hoàng cung, 
Nhật hoàng Akihoto 
đã tổ chức nghỉ lễ 
nghênh đón Chủ tịch 
Trung Quốc Hồ Cẩm. 
Đào đang tiến hành. 
chuyến viểng thắm 
quốc vụ tại Nhật Bản. 





87 


Ngoại giao Trung Quốc 





88 


gia để viếng đền Yasukuni, từ đó những trở ngại trong sự phát triển mối quan hệ của hai 
nước Trung - Nhật đã được xóa bỏ. Sau một khoảng thời gian mối quan hệ hai nước thử 
thách trong “băng giá năm 2006, Thủ tướng Shinzo Abe đã tiến hành một chuyến viếng 
thăm Trung Quốc và được gọi là “Chuyến thăm phá băng” Tháng 4 năm 2007, Thủ tướng 
Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã tiến hành chuyến viếng thăm Nhật Bản và được gọi là “Chuyến. 
thăm tan băng” Trong thời gian Thủ tướng Ôn Gia Bảo thăm Nhật Bản, hai bên đã phát 
biểu “Thông cáo báo chí chung Trung - Nhật” và cùng xác định rằng, sẽ cố gắng xây dựng 
“Quan hệ đối ứng trên cơ sở lợi ích chiến lược chung” Quan hệ giữa hai nước từng bước 
được bình thường hóa. Tháng 12 năm 2007, chuyến viếng thăm được gọi là “Chào đón 
mùa xuân” của Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đối với Trung Quốc cũng như chuyến 
viếng thăm được gọi là “Mùa xuân ấm áp” của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đối với Nhật Bản vào. 
tháng 5 năm 2008 đánh dấu quan hệ Trung - Nhật đã thực sự bình thường hóa. 

Quan hệ hữu nghị Trung - Nhật là phúc của nhân dân hai nước và ngược lại, quan 
hệ căng thẳng Trung - Nhật là họa của nhãn dân hai nước. Phía Trung Quốc coi Nhật Bản 
là đối tác hợp tác quan trọng trong mối quan hệ hòa bình phát triển, cùng có lợi, cùng 
thắng lợi, mong muốn dựa theo những nguyên tắc đã được xác định rõ trong những văn. 
kiện chính trị về quan hệ Trung - Nhật như “Thỏng cáo chung Trung - Nhật” để phát triển 
mối quan hệ Trung - Nhật ngày càng phát triển theo hướng chung sống hòa bình, đời đời 
hữu nghị, hợp tác cùng có lợi và cùng nhau phát triển. 


III.. TĂNG CƯỜNG LÁNG GIẾNG HỮU NGHỊ VỚI NHỮNG NƯỚC XUNG QUANH 


Trước và sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, hầu hết những 
nước láng giềng của Trung Quốc cũng đã thoát khỏi ách thống trị của thực dân phương. 
Tây và giành được độc lập, mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng cũng. 
bước vào một giai đoạn mới. Trong quá trình giải quyết những vấn đề di tồn từ lịch sử với 
Ấn Độ, Trung Quốc đưa ra 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, đồng thời cùng với Ấn Độ, 
Myanmar đề xướng nguyên tắc này với các nước trên thế giới. Dựa trên nguyên tắc bình. 
đẳng cùng có lợi, Trung Quốc lần lượt giải quyết những vấn để biên giới còn tồn tại từ lịch 
sử với các nước như Myanmar, Nepal, Afghanistan, Mông Cổ, Triều Tiên v.v„ khiến phần 
lớn biên giới đều trở thành biên giới hữu nghị. 

Sau khi cải cách mở cửa, ngoại giao Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh việc tạo dựng một 
môi trường xung quanh tốt đẹp cho việc phát triển kinh tế trong nước, tích cực phát triển 
mối quan hệ láng giềng hữu nghị với những nước xung quanh, củng cố tình hữu nghị với 
những nước hữu nghị truyền thống xung quanh, từng bước cải thiện mối quan hệ với ASEAN 
và các nước láng giềng như Mông Cổ, Việt Nam, Ấn Độ v.v.. 

Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, Trung Quốc dựa trên tinh thần hiệp thương bình 
đẳng, cùng hiểu biết và nhường nhịn lẫn nhau để giải quyết những vấn đề biên giới còn 





`3 Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, triển khai chính sách ng: 





chưa được giải quyết với một số quốc gia. Đối với những vấn đề còn bất đồng, Trung 
Quốc tiến hành đàm phán với bên có liên quan để tìm sự đồng thuận khiến cho vấn đề 
bớt căng thẳng hơn. Bắt đầu từ năm 1996, Trung Quốc lần lượt ký kết hiệp ước và thiết lập. 
mối quan hệ hợp tác dưới nhiều hình thức với các nước: Ấn Độ, Pakistan, Nepal và Hiệp 
hội các nước Đông Nam Á. 


Việc cải thiện và phát triển hòa bình mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nơa chính là 
một ví dụ thành công điển hình trong vấn đề ngoại giao với các nước xung quanh của 
Trung Quốc. Nga là nước láng giếng lớn nhất của Trung Quốc. Quan hệ Trung - Nga được 
phát triển từ mối quan hệ vốn có của hai nước Trung Quốc và Liên Xô. Liên Xô là nước đầu 
tiên thừa nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và cũng là nước đấu tiên cùng Trung 


Năm 1960, những 
hiệp định và điều 
ước về vấn để biên 
giới giữa Trung Quốc 
và Myanmar lần lượt 
được ký kết tại Bắc 
Kinh. Đây là lần đầu 
tiên Trung Quốc và 
nước lắng giếng này 
chính thức đàm phán 
và đi đến quyết định 
về vấn để biên giới 
còn tồn tại từ trong 
lịch sử. 


Tháng 11 năm 1991, 
Tổng Bí thư Đỗ Mười 
của nước Cộng hỏa 
Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam nhản lời 
mời đến thăm Trung 
Quốc, quan hệ giữa 
Việt Nam và Trung 
Quốc được bình 
thường hóa. Trong 
ảnh là cảnh nghỉ thức 
ký kết hiệp định về 
thương mài biên giới 
giữa hai nướ 





tdtp-Eeschviet su vn 


giao toàn diện . 


89 








Tháng 10 nằm 2004, 
Chủ tịch Trung Quốc 
Hồ Cấm Đào hội kiến 
với Tổng thống Nga 
Putin trong thời gian 
Putin sang thâm 
Trung Quốc. 


Trung Quốc < 





Quốc thiết lập mối quan hệ ngoại giao. Trong thời kỳ 
Chiến tranh lạnh, Trung Quốc và Liên Xô đã trải qua 
một quá trình phát triển đầy gập ghềnh: Thập niên 50 
của thế kỷ XX kết nghĩa bạn bè; đến thập niên 60, 70 
quan hệ trở nên căng thẳng và đối kháng; đến thập 
niên 80 thì mối quan hệ bớt căng thẳng và đi đến 
bình thường hóa. 


Năm 1989, sau khi quan hệ giữa Trung Quốc 
và Liên Xõ bình thường hóa chưa được bao lâu thì 
Liên Xô tuyên bố giải thể vào ngày 26 tháng 12 năm 
1991. Cùng với việc nước Nga đứng lên kế thừa luật 
quốc tế của Liên Xô, mối quan hệ giữa Trung Quốc 
và Liên Xô cũng được chuyển sang thành quan hệ Trung - Nga một 
cách hết sức thuận lợi. Tháng 12 năm 1992, hai nước thỏa thuận dựa 
trên cơ sở những nguyên tắc, luật pháp quốc tế được công nhận. 
như“Hiến chương Liên Hiệp Quốc” và 5 nguyên tắc chung sống hòa 
bình để tăng cường hơn nữa mối quan hệ Trung ~ Nga. Trong suốt 
thập kỷ 90 của thế kỷ XX, lãnh đạo hai nước liên tục thăm viếng 
lẫn nhau. Trong các cuộc hội nghị của Liên Hiệp Quốc hay Tổ chức 
Hợp tác Thượng Hải, hai nước thường xuyên trao đổi ý kiến về vấn. 
để quốc tế và vấn đề khu vực mà cả hai nước cùng quan tâm, thúc 
đẩy mối quan hệ hai bên từ “quan hệ đối tác mang tính xây dựng” 
phát triển thành “quan hệ đối tác chiến lược mang tính xây dựng”, 
cuối cùng phát triển thành “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược bình 
đẳng, tin tưởng lẫn nhau, cùng hướng tới thế kỷ XI“ Tháng 7 năm 
2001, nguyên thủ hai nước đã ký kết “Hiệp ước hợp tác láng giềng 
hữu nghị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Liên bang Nga”. Hai 
nước bày tỏ cấn phải tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác 
chiến lược, tin tưởng lẫn nhau, láng giếng hữu nghị, hợp tác và bình 
đẳng, đồng thời dựa trên hình thức luật pháp để xác định tư tưởng. 
hòa bình “đời đời hữu nghị, không bao giờ thù địch” của nhân dân 
hai nước. 

Vào thế kỷ XXI,Trung Quốc đưa ra tư tường “láng giềng an toàn, 
láng giềng hữu nghị, láng giếng giàu cớ; tích cực thực hiện chính 
sách “thân thiện với lắng giếng, làm bạn với láng giếng; tăng cường. 
hợp tác với những nước xung quanh, hóa giải những điểm nhạy 
cảm, tham dự hoặc thúc đẩy một số cơ chế đa phương, tạo dựng môi 
trường xung quanh hòa bình ổn định, bình đẳng tin tưởng lẫn nhau, 


tdtp:Eeschviet su vn 


Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện ˆ 











hợp tác hai bên cùng có lợi, tạo nên một thời kỳ tốt đẹp nhất trong. 
lịch sử quan hệ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. 


Trước hết là khu vực Đông Nam Á. Chính sách của Chính phủ 
Trung Quốc trong thời gian khủng hoảng tiền tệ ở Đông Nam Á đã thay 
đổi nhận thức và cách suy nghĩ của các nước Đông Nam Á đối với Trung 
Quốc. Về mặt chính trị, Trung Quốc thông qua việc tham gia Diễn đàn 
khu vực Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ARF), tăng cường tin tưởng lẫn 
nhau giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, thông qua hợp tác và đối 
thoại đa phương trong khung của diễn đàn để đi đến một số hiệp định 
có nội dung cụ thể. Ví dụ như “Tuyên bố chung về hợp tác trên lĩnh vực 
an ninh phí truyền thống” được Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông 
Nam Á ký kết vào năm 2002, hay việc Trung Quốc gia nhập vào “Hiệp 
ước hợp tác hữu nghị Đông Nam Á”v.. 


Trong lĩnh vực kinh tế, chương trình hợp tác khung giữa ASEAN 
và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc (10 + 3) và giữa ASEAN với Trung 
Quốc (10 + 1) đã đẩy mạnh một cách có hiệu quả sự phát triển trong. 
mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Năm 
2002, Trung Quốc và các nước ASEAN ký kết “Hiệp định khung về: 
hợp tác kinh tế toàn diện giữa Trung Quốc và các nước ASEAN”, đưa 
ra kế hoạch xây dựng khu thương mại tự do giữa Trung Quốc và khối 
ASEAN vào năm 2010, qua đó đã thúc đẩy một cách có hiệu quả sự 
hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và các nước thuộc khu vực Đông 


xin s+em 


Ngày 23 tháng 5 năm 
2008, Chủ tịch Trung 
Quốc Hồ Cầm Đào đã 
cùng với Tổng thống 
Nga Medvedev ký kết 
“Thông cáo chung về 
vấn đề quốc tế trọng 
đại giữa Nước Cộng 
hòa Nhân dân Trung 
Hoa và Liên bang 
Nga tại Bắc Kinh. 


9Ị 





oTrung Quốc < 





Tháng 12 năm 1997, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dãn tham dự cuộc họp bắt thường gia lãnh đạo 
của Khối các nước ASEAN và ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc được tổ chức tại thủ đỏ Malaysia = Kuala Lumpur. 





Ngày 30 tháng 10 năm 2006, Hội nghị thượng đỉnh kỳ niệm 15 năm thiết lập mối quan hệ đối thoại 
giữa Trung Quốc và Khối các nước ASEAN được khai mạc tại Nam Ninh ~ Quảng Tây, Trung Quốc. 


`> Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện ` 





93 


Nam Á. Vào tháng 7 năm 2005, “Hiệp định về thương mại hàng hóa” của khu thương mại 
tự do Trung Quốc - ASEAN bắt đầu được thực hiện, hai bên bắt đầu tiến hành giảm thuế 
đối với hơn 7.000 mặt hàng, nhờ đó kim ngạch thương mại liên tục tăng nhanh. 





Về phía tây bắc, để bàn bạc và tìm giải pháp đối với những vấn đề về biên giới còn 
tồn đọng từ trong lịch sử, Trung Quốc đã cùng với 4 nước Nga, Cadắcxtan, Cưrơgưxtan và 
Tátgikixtan lấn lượt tổ chức hội nghị cấp cao tại Thượng Hải và Moscow vào năm 1996 và 
1997, cùng đi đến thỏa thuận trong hiệp định tăng cường tin tưởng lẫn nhau trong lĩnh vực 
quân sự ở khu vực biên cương và cùng giải trừ quân bị, giảm lực lượng quân sự ở vùng biên 
giới. Trên cơ sở đó, hình thành cơ chế họp mặt định kỳ thường niên của tổ chức “Năm nước 
Thượng Hải” không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm giải pháp hòa bình trong những 
vấn đề biên giới còn tồn tại trong lịch sử, mà còn tăng thêm sự tin tưởng lẫn nhau giữa 
những nước thành viên, cơ chế hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia có liên quan đã từ vấn 





để an ninh mở rộng sang các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa v.v.. 


Năm 2001, trên cơ sở hợp tác đầy tính hiệu quả của “Năm nước Thượng Hải” Tổ chức 
Hợp tác Thượng Hải đã được thành lập. Từ khi được thành lập cho đến nay, Tổ chức Hợp 
tác Thượng Hải đã đề ra những nguyên tắc như đối nội thì cần phải tuân thủ theo “Tỉnh 
'thấn Thượng Hải” tin tưởng lắn nhau, các bên cùng có lợi, bình đẳng, hiệp thương, tôn 
trọng tính đa dạng của các nến văn minh, cùng mưu cấu sự phát triển; đối ngoại thì yêu 
cầu không được kết minh, không được nhắm vào các nước khác hoặc các khu vực khác, 
giữa các thành viên cần mở cửa đối ngoại toàn diện, chính vì thế đã thúc đẩy hợp tác 
giữa các bên phát triển mạnh, mức độ ảnh hưởng cũng không ngừng tăng lên. Các nước 
thành viên trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ngoài các nước thành viên là Trung Quốc, 


Tháng 6 nằm 2003 
tại Bắc Kinh, Thủ 
tướng Trung Quốc 
Ôn Gia Bảo đã cùng 
Thủ tướng Ấn Độ 
Vajpayee ký kết 
“Tuyên bố chung về 
hợp tác toàn diện và 
nguyên tắc quan hệ 
của nước Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa 
và nước Cộng hòa 
Ấn Đô", 





mm... 


94 





oTrung Quốc < 


Tháng 11 năm 2003 
tại Bắc Kính, Chủ tịch 
Trung Quốc Hồ Cẩm 
Đào đã cùng Tổng 
thống Pakistan Pervez 
Mushamif ký kết 
“Tuyên bố chung về 
phương hướng phát 
tiển hợp tác song 
phương giữa Trung 
Quốc và Pakistan, 





Thắng 10 năm 2009, 
hội nghị lãnh đạo ba 
nước Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc 
lần thứ hai đã được 
tổ chức tại Bắc Kính 
Trong ảnh là Chủ tịch 
Trung Quốc Hồ Cẩm 
Đào hội kiến Tổng 
thống Hàn Quốc Lee 
Myung-bak và Thủ 
tưởng Nhật Bản YuMo 
Hatoyatma. 





Nga, Cadắcxtan, Cưrơguxtan, Tátgikixtan và Udơbêkixtan còn thu hút cả các nước tham dự 
làm quan sát viên như Mông Pakistan, l-ran, Ấn Độ v.v, đồng thời thu nạp Sri Lanka 
và Bêlarút làm nước đối tác đối thoại. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải trở thành cơ sở quan 
trọng để bảo vệ an ninh khu vực Tây Bắc, tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau giữa các nước 





thành viên. 


Về phía tây nam, lãnh đạo Trung Quốc và lãnh đạo các quốc gia thuộc khu vực Nam 
Á, đặc biệt là các nước Ấn Độ, Pakistan v.v. thường xuyên thăm viếng lẫn nhau, thúc đẩy 
mối quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ được cải thiện và củng cố tình hữu nghị truyền thống 
giữa Trung Quốc và Pakistan. Năm 2000, lãnh đạo hai nước Trung Quốc và Ấn Độ đã nhất 
trí thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược mang tính xây dựng hướng tới thế kỷ XXI: Năm 





Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện 








2003, Trung Quốc và Ấn Độ ký kết “Tuyên bố hợp tác toàn diện và nguyên tắc quan hệ 
Trung - Ấn? giữ nguyên trạng thái hiện tại để đi đến thỏa thuận trước khi vấn để biên giới 
được giải quyết, đồng thời, hai bên còn tự bổ nhiệm đại biểu đặc biệt nghiên cứu chương 
trình khung cho giải pháp vấn để biên giới. Hai bên luôn tăng cường tin tưởng lẫn nhau, 
các lĩnh vực hợp tác như kinh tế, quốc phòng, nhân sự được mở rộng toàn diện, mối quan 
hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ phát triển đến một giai đoạn rất tốt đẹp. Cùng lúc đó, Trung 
Quốc và Pakistan cũng tích cực triển khai hợp tác cùng có lợi, tình hữu nghị truyền thống 
không ngừng được tăng cường. Sự cố gắng trong vấn đề ngoại giao tại khu vực này của 
Trung Quốc đã thúc đẩy mối quan hệ của Trung Quốc với hai nước đang phát triển có tắm 
ảnh hưởng quan trọng là Ấn Độ và Pakistan đi đến sự phát triển hữu nghị và cân đổi, tình 
hình căng thẳng ở khu vực Tây Nam cũng dịu bớt, từ đó giúp cho môi trường an ninh tại 
khu vực Tây Nam có được những cải thiện rất lớn. 


Về phía đông bắc, sau khi bán đảo Triều Tiên rơi vào khủng hoảng vì vấn để hạt 
nhân, Trung Quốc đã phái đặc sứ đến thăm Mỹ, Triều Tiên và các nước có liên quan để tiến 
hành ngoại giao con thoi, tích cực đảm nhận vai trò trung gian thúc đẩy đàm phán 6 bên 


© Tàiliệu nguồn 


gr ki 

Năm 1994 Trung Quốc và Nga thiết lập mối quan hệ đối tác mang tính xảy dựng. 

Năm 1996 Trung Quốc và Ấn Độ thiết lặp mối quan hệ đối tắc hợp tác mang tính xây dựng hướng tới thế 
kỷ XXI. 

Năm 1996 Trung Quốc và Pakistan thiết lập mối quan hệ đối tác hợp tác toàn diện hưởng tới thế kỳ XXI. 

Năm 1996 Trung Quốc và Nepal thiết lập mối quan hệ đối tác lắng giếng hữu nghị đời đời hướng đến thế 
kỷXX, 


Năm 1997 Trung Quốc và Hiệp hỏi các nước Đông Nam Á thiết lập mối quan hệ đối ác láng giếng, tin tưởng 
lần nhau, hướng tới thể kỷ XXI. 


Năm 1998 Trung Quốc và Nhật Bản thiết lập mối quan hệ đối tác hợp tác hữu nghị, cùng nỗ lực cho hòa bình 
và phát triển. 

Năm 1998 Trung Quốc và Hàn Quốc thiết lập mối quan hệ đối tác hợp tắc Trung - Hàn hướng tới thể kỷ XXI. 

Năm 2003 Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông Nam Á thiết lặp mối quan hệ đối tác chiến lược hướng tới 
hòa bình và phát tin. 


Năm 2003 Trung Quốc và Mông Cổ thiết lập mối quan hệ đối tác, láng giếng hữu nghị tin tưởng lẫn nhau. 
Năm 2005 Trung Quốc và Ấn Độ thiết lập mối quan h đối tác hợp tắc chiến lược hướng tới hỏa bình và 
phát triển. 





Năm 2005 Trung Quốc vàIndonesia thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược. 

Năm 2005 Trung Quốc và Cadắcrtan thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược. 

Năm 2006 Trung Quốc và Nhật Bản thiết lập mối quan hê chiến lược cùng có lợi. 
Năm 2006 Trung Quốc và Hàn Quốc thiết lập mối quan hê đối tác hợp tác chiến lược. 











95 











Triều Tiên ~ Mỹ - Hàn Quốc ~ Nhật Bản - Nga ~ Trung Quốc. Trong quá trình này, Trung Quốc 
gánh vác trách nhiệm của nước chủ nhà, cung cấp thiết bị, chủ trì hội nghị, xác lập mục tiêu 
phí hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và thông qua đối thoại, vận dụng giải pháp hòa 
bình để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, tránh được sự mất kiểm soát 
trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo này. Những nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc không 
chỉ đóng góp rất lớn cho hòa bình khu vực mà còn bảo vệ được môi trường an ninh trong 
khu vực Đông Bắc Á. 


IV. CỦNG CỐ VÀ MỞ RỘNG HỢP TÁC ĐOÀN KẾT VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 


Các nước đang phát triển chủ yếu tập trung ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La tỉnh, 
trong đó hầu hết các nước đều có hoàn cảnh lịch sử tương tự như của Trung Quốc, hoàn 
cảnh hiện tại cũng tương đồng và nguyện vọng cũng giống nhau. Giữa Trung Quốc và các 
nước đều có cơ sở tốt đẹp cho mối quan hệ song phương. Trung Quốc rất coi trọng và mở. 
rộng mối quan hệ với các nước đang phát triển. Do điều kiện cụ thể không giống nhau nên 
mối quan hệ giữa Trung Quốc và những nước đang phát triển ở các khu vực khác nhau 
cũng có những đặc điểm khác nhau. 


Mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước châu Phi, Ả Rập 


Mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước châu Phi, Ả Rập được bắt đầu từ năm. 
1955, khi Hội nghị Á - Phi được tổ chức tại Bandung, Indonesia. Trong hội nghị này, Thủ 
tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã đưa ra nguyên tắc tìm đến những điểm tương đồng, tôn 


Từ tháng 12 năm 
1963 đến tháng 2 
năm 1964, Thủ tướng 
Trung Quốc Chủ Ân 
Lai và Phó Thủ tướng 
kiêm Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Trần Nghị 
đã lần lượt đến thăm 
13 nước châu Á và 
châu Phi. Hành trình 
này chính là một mốc 
quan trọng trong việc 
phát triển mối quan 
hệ hữu nghị giữa 
Trung Quốc và các 
nước Á = Phí. Trong 
ảnh l Thủ tướng Chu 
Ấn Lai đến thăm Uri 
Vào tháng † năm 1964 
và được Tổng thống 
Keita đón chào. 





tdtp-Eeschviet su vn 


Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện 








Đường sắt Tazara, 
một hạng mục viện 
trợ đối ngoại nối 
tiếng của Trung 
Quốc. Tuyến đường 
sắt này được khởi 
công xây dựng vào 
năm 1970, đến năm 
1976 hoàn công,tổng 
chiều dài 1.860km. 





trọng những điểm khác biệt để hóa giải những nghỉ hoặc hay hiểu lầm của một số nước 
đang phát triển. Năm 1956, Trung Quốc và Ai Cập thiết lập quan hệ ngoại giao, bắt đầu 
mối quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và các quốc gia châu Phi, Ả Rập. Cho đến nay, 
Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 48 nước trong số 50 quốc gia ở châu Phi 
và toàn Liên đoàn Ả Rập. 


Giữa Trung Quốc và các nước châu Phi, Ả Rập luôn ủng hộ nhau. Trung Quốc ủng hộ 
nguyện vọng của những nước này là củng cố và bảo vệ độc lập dân tộc, phát triển kinh 
tế dân tộc. Trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 1963 đến tháng 2 năm 1964, khi đến 
thăm 13 nước chảu Á và châu Phi, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ấn Lai đã đưa ra 5 nguyên 
tắc trong quan hệ giữa Trung Quốc và các nước châu Phi, Ả Rập và 8 nguyên tắc viện trợ 
của Trung Quốc đối với các nước châu Phi. Chính phủ Trung Quốc đã dành ra một khoản 
tiền là 988 triệu nhân dân tệ cho vay không lãi suất để hỗ trợ xây dựng đường sắt Tazara, 
trở thành tượng đài minh chứng cho tình hữu nghị giữa Trung Quốc và châu Phi. 


Các nước châu Phi luôn ủng hộ Trung Quốc khỏi phục lại vị trí hợp pháp của mình 
tại Liên Hiệp Quốc. Trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 26 tổ chức vào năm 
1971, trong 76 phiếu của các quốc gia ủng hộ khỏi phục lại vị trí và quyền lợi cũng như 
nghĩa vụ hợp pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong Liên Hiệp Quốc, có 
đến 26 phiếu thuộc các nước châu Phi. Chủ tịch Mao Trạch Đông đã hài hước nói rằng: 
“Chính là các bạn châu Phi đã khiêng chúng ta vào Liên Hiệp Quốc” 

Sau khi khôi phục lại vị trí trong Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc luôn kiên định đứng về. 
phía các quốc gia đang phát triển. Năm 1982, trong thời gian bầu chọn Tổng Thư ký Liên 
Hiệp Quốc, Trung Quốc liên tục 16 lấn bỏ phiếu bầu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tanzania - 
Salim làm Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Tuy về sau Salim không trúng cử nhưng người trúng 








97 





98 


Trung Quốc < 





cử là Javier Perez de Cuellar cũng đến từ một nước đang phát triển. Năm 1991, Trung Quốc 
tích cực ủng hộ các quốc gia châu Phi đứng ra tranh cử chức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, 
cuối cùng Phó Thủ tướng Ai Cập - Gary trúng cử. 





Năm 1978, sau khi thực hiện chỉnh sách cải cách mở cửa, Trung Quốc đã nhấn mạnh, 
coi việc tăng cường hợp tác và đoàn kết với các nước đang phát triển là điểm đứng vững 
chắc và cũng là điểm xuất phát của quan hệ ngoại giao Trung Quốc. Trung Quốc luôn cố 
gắng tìm những đường lối mới để phát triển mối quan hệ hợp tác song phương cùng có lợi 
với các nước đang phát triển, ủng hộ và tham dự hợp tác Nam - Nam, đưa ra 4 nguyên tắc 
mở rộng và phát triển quan hệ thương mại với các nước đang phát triển, đó là “bình đẳng 
cùng có lợi, coi trọng hiệu quả thực sự, đa dạng về hình thức và cùng nhau phát triển”: Hợp. 
tác giữa Trung Quốc và các nước đang phát triển trở thành một phần trong chính sách mở. 
cửa đối ngoại toàn diện của Trung Quốc, nội dung hợp tác liên tục được mở rộng, quy mô. 
hợp tác ngày càng lớn thêm, hình thành nên một cục diện hợp tác cùng có lợi. 


Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước đang 
phát triển ở châu Phi phát triển lên một tấm cao mới. Chỉ riêng năm 1989 đã có đến 9 
lãnh đạo của các quốc gia đang phát triển ở châu Phi thuộc phía nam Sahara đến thăm 
Trung Quốc. Năm 1996, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đến thăm 6 nước châu Phi, 
đưa ra 5 nguyên tắc quan hệ hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới thế kỷ XI với 
các quốc gia châu Phi và để nghị phương chảm: Chân thành hữu nghị, đối xử bình đẳng, 
đoàn kết hợp tác, cùng nhau phát triển và hướng tới tương lai. 


Để cùng đối phó với những thử thách trong thể kỷ mới, dưới sự thúc đẩy của 
một số quốc gia châu Phi, Diễn đàn hợp tác Trung - Phi mà Trung Quốc đề nghị thành 


Ngày 13 thắng 1 
năm 2004, Bộ trường 
Bộ Ngoại giao Trung, 
Quốc Lý Triệu Tinh 
cùng với Tổng Thư. 
ký Liên đoàn Ả Rập ~ 
Moussa tổ chức họp 
bảo tại Cairo tuyên 
bố Diễn đàn hợp tác 
giữa Trung Quốc và 
À Rập sẽ chính thức 
được thành lập từ 
ngày đó 





dam 


`3 Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện ` 





sp KB đðỹ Tp Vộ ca n/3Ến 





EU 200024 


lập đã trở thành cơ sở mới để tăng cường hợp tác và thỏa thuận 
giữa Trung Quốc và châu Phi. Trong hội nghị cấp bộ được tổ chức 
lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2000, Trung Quốc tuyên bổ miễn 
giảm 10 tỷ nhân dân tệ các khoản nợ cho các nước nghèo nợ 
nần chống chất và các nước kém phát triển ở châu Phi, cung cấp. 
quỹ đặc biệt để ủng hộ và khuyến khích các công ty xí nghiệp 
của Trung Quốc đến châu Phí triển khai hợp tác cùng có lợi. Hội 
nghị cấp bộ trưởng tổ chức lắn thứ hai đã phát biểu “Diễn đàn 
hợp tác Trung - Phi - Kế hoạch hành động Addis Ababa (2004 - 
2006)" Hội nghị cấp bộ trưởng về diễn đàn hợp tác Trung - Phi 
lần thứ ba được tổ chức tại Bắc Kinh và Hội nghị thượng đỉnh 
lần thứ nhất đã thông qua “Tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh 
Bắc Kinh - Diễn đàn hợp tác Trung - Phi” và “Diễn đàn hợp tác 
Trung - Phi - Kế hoạch hành động Bắc Kinh (2007 - 2009)” đều đã 
thúc đẩy và tăng cường thêm mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc 
và các nước châu Phi. Sau khi Trung Quốc thực hiện 8 cam kết về việc 


tdtp:Eeschviet su vn 


L of the Forum on 'ChinasAmlca hủ 
rum sur la Coopération 


'Novembra 3 


Thảng 11 nắm 2006, 
tại Hội nghị thượng 
đình Bắc Kinh - Diễn 
đàn hợp tắc Trung ~ 
Phi, Chủ tịch Trung 
Quốc Hồ Cẩm Đào, 
Thủ tướng Ethiopia - 
Meles và Tổng thống 
Ai Cập ~ Hơi 
Mubarak củng đọc 
tuyên bố chung 





99 


Trung Quốc _< 











100 

viện trợ đối với châu Phi được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Bắc 
Kinh ~ Diễn đàn hợp tác Trung - Phi vào năm 2006, tại Hội nghị cấp 
bộ trưởng Diễn đàn hợp tác Trung - Phi lấn thứ 4 được tổ chức tại Ai 
Cập vào năm 2009, Chính phủ Trung Quốc lại một lần nữa đưa ra 8 
cam kết viện trợ đối với châu Phi. Hành động này đã được các quốc 

gia châu Phi đánh giá cao và được cả xã hội quốc tế ca ngợi. 
Hợp tác kinh tế cùng có lợi, cùng thẳng lợi giữa Trung Quốc và 
các nước châu Phí không ngừng được mở rộng thêm trong thế kỷ XXI. 
Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi đã từ hơn 10 triệu 
USD vào năm 1950 tăng lên 106,8 tỷ USD vào năm 2008, Trung Quốc 
Tháng 11 năm 2009, đã trở thánh đối tác Thương mại lớn thứ3 của châu Phi. Các hạng mục. 
Hội nghị cấp bộ _ đẩu tưcủaTrung Quốc rải khắp 49 quốc gia ở châu Phi, góp phần lớn 

trường lấn thứ 4 _ trong việc đẩy mạnh kinh tế khu vực này phát triển nhanh. 

trong Diễn đàn hợp b mm 
tác Trung ~ Phí đã Năm 2006, Chính phủ Trung Quốc đã phát biểu “Văn kiện về 
được tổ chức tại - chính sách của Trung Quốc đối với chảu Phi, đề xướng xây dựng. 
sham sl-Shekh, Ai và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược Trung - Phi kiểu mới: 

Cập.Thủ tướng Trung the Họ §fh329152.136 xeyzt 
Quốc Ôn Ga Bảo ĐÌnh đẳng, tin tưởng lẫn nhau về mặt chính trị, hợp tác cùng thắng 
tham dự và phát biếu — lợi về mặt kinh tế, giao lưu học hỏi lẫn nhau về mặt văn hóa. Những 
tại lễ khái mạc. nội dung này đã nêu rõ mục tiêu và biện pháp trong chính sách của 

IV Wislgte-lal Coalerepee ø[ 323! 64624 vi yg)! 
he F@rum o5 Chies À!nlc2 Cegpar 
> coi G62lÓ QlÏạ cụ" dz 
~—ˆ. em cS cà 
s26 z-lp›$+^ 
V Con 3u Fesum s 
là Cooge sữngng Là 107111111 1104 
Eaype 2ĐM900M 145 
dua 2009 4:11 J[ #1] ~911 


se siem 


Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện 








© Tàiliu nguồn. 





'Xây dựng quan hệ hợp tác Trung - Phi để đối phó với vấn để biến đối khi hậu toàn cầu, viện. 
trợ xây dựng 100 hạng mục năng lượng sạch cho châu Phí. 


“Tăng cường hợp tác khoa học ký thuật, để nghị thực hiện “Kế hoạch hợp tác khoa học 
thu Tung ~ Phi? tiến hành 100 hạng mục chưng Trung | Ph tp nhận út tến gkhoshọc 


lã siêu ng 401 c g8€HH Agirao Scngb gì 38ïDgh3/ đai 
vu ivigil00/030. 


kyN tren hi tr bá han cấp cho những nước kém phát 
tin họ dhu day mảntoesem ái «hiệ dnginch de nóc Tư 





Trung Quốc đối với châu Phi, quy hoạch việc hợp tác trong các lĩnh vực của hai bên trong 
một khoảng thời gian sau đó. 


Sau khi Diễn đàn hợp tác Trung - Phi thành công, năm 2004 Trung Quốc và Liên 
đoàn Ä Rập cũng thành lập Diễn đàn hợp tác Trung Quốc - Ả Rập, trở thành cơ chế mới 
trong hợp tác và đối thoại tập thể giữa Trung Quốc và Liên đoàn Ä Rập. Trong cơ chế này, 
Trung Quốc và Ả Rập áp dụng những biện pháp tích cực, tăng cường giao lưu và hợp tác 
song phương ở các lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục, văn hóa, khoa 
học kỹ thuật, vệ sinh y tế và môi trường v.v„ thúc đẩy Trung Quốc và Liên đoàn Ả Rập cùng 
phát triển. 


Quan hệ giữa Trung Quốc và các nước châu Mỹ La tinh 


Trung Quốc và phần lớn các nước châu Mỹ La tỉnh đều thuộc khối các nước đang. 
phát triển, khoảng cách về địa lý khá lớn, điều kiện tự nhiên, chế độ xã hội và truyền 
thống văn hóa cũng có nhiều điểm khác biệt lớn. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và các 


—= 
101 
| 








Trung Quốc < 





102 








nước ở khu vực Mỹ La tỉnh phát triển tương đối muộn nhưng lại rất nhanh chóng, hiện 
nay đã trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng trong mối quan hệ của Trung Quốc 
và những nước đang phát triển. 





Theo truyền thống, Mỹ La tỉnh được gọi là “hậu viện” của Mỹ. Ngoài đất nước Cu Ba đã 
cùng với Trung Quốc thiết lập mối quan hệ ngoại giao từ năm 1960, các mối quan hệ giữa 
Trung Quốc với các nước còn lại phải đến thập niên 70 của thế kỷ XX, khi mối quan hệ giữa 
Trung Quốc và Mỹ bớt căng thẳng hơn mới bắt đầu có sự đột phá. Đến nay đã có 11 nước 
thuộc châu Mỹ La tỉnh cùng Trung Quốc thiết lập mối quan hệ ngoại giao. 


Sau khi cải cách mở cửa, Trung Quốc coi việc phát triển mối quan hệ hợp tác và đoàn 
kết với những nước đang phát triển, trong đó bao gồm cả những nước ở khu vực Mỹ La 
tỉnh là chỗ đứng vững chắc trong chính sách ngoại giao của mình. Năm 1985, lãnh đạo 
Chính phủ Trung Quốc lần đấu tiên đi thăm Mỹ La tỉnh và nêu lên 4 nguyên tắc phát triển. 
quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Mỹ La tỉnh, đó là: “hòa bình hữu nghị, ủng hộ lẫn 
nhau, bình đẳng cùng có lợi, cùng nhau phát triển ký kết 15 hiệp ước hợp tác trong các 
lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa, tài chính với 4 quốc 
gia Columbia, Brazil, Agentina và Venezuela, đã tạo dựng cơ sở cho việc triển khai hợp tác 
hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước Mỹ La tinh trên mọi lĩnh vực. Từ đó, mối quan hệ 
giữa Trung Quốc và các quốc gia Mỹ La tinh đã xuất hiện một cục diện mới nhiều đường. 
lối, nhiều tầng lớp, hợp tác giữa chính phủ và cả nhân dân phát triển toàn diện. 


Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, sự phát triển nhanh chóng của tiến trình toàn 
cầu hóa đã giúp cho khoảng cách giữa Trung Quốc và các nước khu vực Mỹ La tỉnh trở 
nên gần hơn, mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Mỹ La tinh cũng được tăng 


Tháng 4 năm 2001, 
trong thời gian đến 
thắm 6 nước khu vực 
Mỹ La tỉnh, Chủ tịch 
Trung Quốc Giang 
Trạch Dân đã có bài 
phát biểu về chủ để 
"Cùng mở ra một 
thế kỷ mới trong hợp 
tác hữu nghị Trung 
Quốc = Mỹ La tinh tại 
Ủy ban Kinh tế Caribe 
và Mỹ Latính của Liên 
Hiệp Quốc. 





tdtp-Eeschviet su vn 


Tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, triển khai chính sách ngoại giao toàn diện 








cường hơn. Năm 1997, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đến thăm Mexico, năm 
2001 đến thăm 6 nước Mỹ La tỉnh là Chi Lê, Agentina, Uruguay, Cu Ba, Venezuela và 
Brazil vx.. Trong vòng 4 năm từ năm 1996 đến năm 2000, đã có 8 tổng thống quốc gia, 
3 tổng thanh tra quốc gia và 3 thủ tướng quốc gia ở khu vực Mỹ La tỉnh tiến hành các 
chuyến thăm chính thức đối với Trung Quốc. Những cuộc thăm viếng lẫn nhau của các 
lãnh đạo quốc gia đã thúc đẩy mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Mỹ La tỉnh 
phát triển thêm một bước. 


Sau khi bước vào thế kỷ XI, mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước ở khu vực 
Mỹ La tinh gặt hái được những phát triển mới, các lãnh đạo liên tục thăm viếng lẫn nhau, 
mối quan hệ chính trị cũng được tăng cường, quan hệ thương mại giành được nhiều 
tiến triển. Năm 2004 và năm 2008, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào lần lượt đến thăm 
4 nước Brazil, Agentina, Chỉ Lê, Cụ Ba và 3 nước Bờ Biển Ngà (Costa Rica), Cu Ba và Pê Ru. 
Năm 2008, Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố “Văn kiện về chính sách của Trung Quốc 
đối với Mỹ La tỉnh và Caribe" nêu lên mục tiêu và lĩnh vực hợp tác trong chính sách của 
Trung Quốc đối với Mỹ La tính, đưa ra nguyên tắc chỉ đạo trong hợp tác Trung Quốc - Mỹ. 
La tỉnh, tạo dựng cơ sở vững chắc hơn để thúc đẩy mối quan hệ Trung Quốc - Mỹ La tỉnh 
phát triển toàn diện. 


Hiện nay, trong 33 quốc gia ở khu vực Mỹ La tỉnh, Trung Quốc đã thiết lập quan 
hệ ngoại giao với 21 nước. Từ năm 1993 thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược” với Brazil 
đến nay, Trung Quốc tiếp tục thiết lập “quan hệ đối tác chiến lược cùng nhau phát triển 
hướng tới tương lai” với Venezuela, thiết lập “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược” với 
Mexico và Pê Ru, thiết lập “quan hệ đối tác hợp tác toàn diện" với Chỉ Lê. Tham vấn chính 


Tháng 11 năm 2008, 
Chủ tị Trung Quốc 
Hồ Cẩm Đào đã có bài 
phát biểu với chủ để 
“Củng nhau xây dựng, 
mối quan hệ đối tác 
hợp tác toàn diễn 
Trung Quốc ~ Mỹ La 
tính trong thời kỳ 
mớ tại Quốc hội Pê 
Ru. Bài phát biểu đã 
nêu lên mối quan hệ 
hợp tác hữu nghị giữa 
Trung Quốc và các 
nước Mỹ La tính một 
cách toàn diện nhất. 





103 





ga nsa+em 





lao Trung Quốc < 








trị giữa Trung Quốc và Mỹ La tinh được cơ chế hóa hơn nữa, cơ chế đối thoại không 
ngừng được hoàn thiện. 

Hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ La tỉnh còn biểu hiện ở nhiều lĩnh vực. Ví dụ như việc 
sau khi trở thành quan sát viên của Ngân hàng Phát triển châu Mỹ và Hiệp hội thống nhất 
Mỹ La tỉnh vào năm 1991 và năm 1993, đến năm 2003 và 2004, Trung Quốc lại tiếp tục lần. 
lượt trở thành quan sát viên của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ và Ủy ban kinh tế Mỹ La 
tình của Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc còn xây dựng cơ chế đối thoại với Tập đoàn. 
Rio, Nam Phi (Southern African Development Community (SADC)) và Tập đoàn Andean, 
thiết lập cơ chế tham vấn giữa bộ trưởng ngoại giao của các nước chủ yếu nhất ở Mỹ La 
tỉnh, hình thành nên cơ chế đối thoại kết nối qua nhiều kênh một cách hiệu quả. 

Việc tăng cường quan hệ chính trị đã tạo rất nhiều điều kiện hợp tác trong lĩnh vực 
thương mại giữa Trung Quốc và các nước chủ yếu thuộc khu vực Mỹ La tỉnh. Trung Quốc. 
đã ký kết hiệp định hợp tác kinh tế hoặc hiệp định hợp tác khoa học kỹ thuật với 16 quốc 
gia, ký kết hiệp định đầu tư cùng khuyến khích và bảo vệ với 11 quốc gia, cùng ký kết 
thỏa thuận tránh đánh thuế hai lần với 5 quốc gia. Những ký kết này đều thúc đẩy hợp. 
tác kinh tế thương mại Trung Quốc - Mỹ La tinh giành được những thành tựu nổi bật. 
Năm 1979, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các nước ở khu vực Mỹ La tinh 
chỉ có 1 tỷ USD thì đến năm 2008, con số này đã lên tới mức kỷ lục là 143,3 tỷ USD. Trung 
Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của khu vực Mỹ La tỉnh. 


Các lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và khu vực Mỹ La tỉnh. 
cũng không ngừng được mở rộng, cơ sở càng vững chắc hơn, sự phát triển trong quan hệ 
Trung Quốc - Mỹ La tỉnh bất kể là xét ở tốc độ, mức độ hay phạm vi đều đã đạt đến mức 
độ cao nhất trong lịch sử. Vị trí của các nước thuộc khu vực Mỹ La tinh đang trở nên cao. 
hơn trong cơ cấu quan hệ đối ngoại của Trung Quốc, trở thành một bộ phận ngày càng 
quan trọng trong quan hệ đối ngoại của quốc gia này. 


THÍCH NGHI VỚI SỰ 
PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU HÓA, 
TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH 
NGOẠI GIAO CHUNG 


tdtp-Eeschviet su vn 


Ngoại giao Trung Quốc < 





106 


in nay, toàn cầu hóa thế giới là một quá trình toàn diện và nhiều tấng lớp. Trong 

lĩnh vực kinh tế, bất kể theo chế độ xã hội gì, tình hình phát triển ra sao, mọi quốc 
gia đều chọn đường lối kinh tế thị trường, phân bố địa lý cũng như quy mô trong thương. 
mại quốc tế và đầu tư toàn cầu đều đang được mở rộng và tăng cường với một tốc độ 
nhanh chóng chưa từng có, cả thế giới đã được hợp thành một thể bởi mạng lưới kinh tế 
thị trường. 


Trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế, hình thức truyền bá với cơ sở là khoa học kỹ 
thuật mới không chỉ thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia và khu vực khác nhau mà 
còn tạo dựng một cơ sở vật chất cho việc sản xuất và toàn cầu hóa thị trường vốn, hơn 
thế còn mang lại toàn cầu hóa thông tin. Cùng lúc đó, việc sử dụng rộng rãi các phương 
tiện giao thông hiện đại làm cho khả năng di chuyển khoảng cách dài trong một thời 
gian ngắn là hoàn toàn có thể, hiện tượng dân số di động đa quốc gia cũng gia tăng về số 
lượng, thế giới cuộc sống của chúng ta đã trở thành một làng thế giới. 


Toàn cầu hóa làm cho mối liên hệ giữa các nước trở nên chặt chẽ hơn, mức độ phụ. 
thuộc lẫn nhau không ngừng được tăng cường, mối quan hệ giữa nội chính và ngoại 
giao cũng được thay đổi, đồng thời thay đổi cả môi trường ngoại giao, chủ để ngoại 
giao, cách thức và phương pháp cho đến cả nội dung và quan niệm trong ngoại giao. 
Nội dung trong công tác ngoại giao ngày càng phong phú, từ nội dung chính trị trong 
truyền thống đã mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quân sự. Các chủ thể tham 
gia vào công tác ngoại giao cũng từ cấp chính phủ trước đây mở rộng ra các tổ chức 
quốc tế, các công ty đa quốc gia cũng như các đảng chính trị, hội nghị, đoàn thể phi 
chính phủ khác nhau trong nước. Hình thức, đường lối ngoại giao cũng đều đang có 
nhiều thay đổi. 


Đối với môi trường quốc tế toàn cầu hóa, Trung Quốc cho rằng nó “vừa không phải. 
là thuốc thần thuốc tiên để giải quyết vấn đề phát triển, cũng không phải là hồng thủy 
mãnh thú để gây ra thảm họa” mà là “xu hướng khách quan của sự phát triển kinh tế thế: 
giới, nó chuyển đổi không theo ý của bất cứ cá nhân nào, và bất cứ quốc gia nào cũng 
không thể tránh khỏi nó; “không ai có thể cô lập mình bên ngoài thế giới để phát triển 
kinh tế" Trung Quốc dựa trên tình hình trong nước và những nhu cầu thời đại để đưa ra 
quan điểm phát triển khoa học lấy con người làm gốc, phối hợp toàn diện để phát triển 
bền vững, kiên trì thực hiện chính sách mở cửa, thích ứng với xu thế toàn cầu hóa kinh. 
tế, tích cực tham gia hợp tác và cạnh tranh với kinh tế quốc tế. Trong ngoại giao, Trung. 
Quốc đưa ra khái niệm “đại ngoại giao” (còn gọi là “ngoại giao tổng hợp”, “ngoại giao 
chung”, triển khai ngoại giao đa lĩnh vực, hình thành mối quan hệ ngoại giao nhiều 
tầng lớp, nhiều đường lối. 








>_ Thích nghỉ với sự phát triển toàn cầu hóa, triển khai chính sách ngoại giao chung. 


107 


1... KHÔNG NGỪNG MỞ RỘNG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO 


Ra sức thúc đẩy ngoại giao kinh tế 
Năm 1978, Hội nghị toàn thể Trung ương Đảng lần thứ 3 khóa 
11 của Trung Quốc đã xác định chuyển đổi trọng tâm công tác nội 
chính sang việc xây dựng kinh tế. Sau đó, trong mối quan hệ giữa 
nội chính và ngoại giao, đường lối trước đây coi nội chính là để phục 
vụ cho ngoại giao cũng đã được thay đổi, nhấn mạnh ngoại giao 
là để phục vụ cho nội chính, để tạo dựng cho sự phát triển kinh tế 
trong nước một môi trường quốc tế và môi trường xung quanh tốt 
đẹp nhất, thuận lợi nhất. Trong mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế, m... ;- nạn 2gp), 
đường lối coi chính trị là nhân tố chỉ huy cũng đã được thay đổi, quan __ Trung Quốc chính 
điểm chính trị phục vụ cho kinh tế đã được nhấn mạnh, chính trị và thức gia nhập Tổ 
kinh tế quan trọng ngang nhau, tính quan trọng trong kinh tế ngoại chức Thương mại 


giao bắt đầu được thể hiện rõ nét. THÊ VỤ D2 DỊ 
dấu việc Trung Quốc 


Cùng với sự đẩy mạnh cải cách mở cửa, Trung Quốc tập trung __ chỉnh thức trở thành 

vào việc tăng cường đối ngoại thương mại, mở rộng hợp tác quốc tế, _ TỦ! =ẻ phận cấu 
: thành quan trọn 

sửa đổi pháp luật trong nước, cho phép và khuyến khích đầu tư nước kh p 


€ trong nền kinh tế 
ngoài, thu hút kỹ thuật tiên tiến, khỏi phục lại vị trí trong Ngân hàng __ thégii 


FT xi 


San TOTI SE „ 


.w8” 








108 


'Trung Quốc < 





Thế giới và Tổ chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế, gia nhập Ngân hàng Phát triển châu Á, đế nghị 
khôi phục lại vị trí trong Hiệp định chung về thuế quan và thương mại vx.. Những hoạt 
động kinh tế này đã thúc đẩy thêm mức độ mở rộng của Trung Quốc, tăng cường mối 
liên hệ giữa Trung Quốc và thế giới, thúc đẩy có hiệu quả đối với sự tăng trưởng của kinh 
tế cũng như tăng cường thêm thực lực của Trung Quốc, kinh tế ngoại giao giành được 
những thành tựu rõ rệt. 


Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, xu thế toàn cầu hóa kinh tế phát triển rất nhanh, 
công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc đứng trước những cơ 
hội và thách thức chưa từng có, Chính phủ Trung Quốc nhận thức được rằng, chỉ có thuận 
theo xu thế lớn, tích cực tham gia vào xu thế đó thì mới có thể phát triển. Trung Quốc tăng 
cường bước chân gia nhập vào nền kinh tế quốc tế, tham gia Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu 
Á ~ Thái Bình Dương, xin gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức kinh tế 
đa phương quốc tế, tư tưởng kinh tế ngoại giao ngày càng được xác định rõ ràng. 


Từ khi bước vào thế kỷ XXI đến nay, vị trí của kinh tế đối ngoại trong công tác ngoại 
giao tổng thể ngày càng được nâng cao, được các cấp lãnh đạo và các nhà quyết sách đặc 
biệt coi trọng, kinh tế ngoại giao đã chính thức được đưa vào chiến lược chung trong phát 
triển kinh tế và xã hội, thể hiện trong cơ cấu ngoại giao toàn diện của Trung Quốc hiện 
nay, trở thành biện pháp hiệu quả thúc đẩy lợi ích quốc gia của Trung Quốc và nền tảng 
quan trọng để tăng cường mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước có liên quan. 


Trước hết, đẩy mạnh kinh tế ngoại giao, tăng cường mối liên hệ kinh tế, phát triển 
hợp tác, không đối kháng nhau, duy trì sự ổn định trong mối quan hệ với các nước lớn 
ở phương Tây, ổn định thị trường cấn thiết cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc là 
những mặt chủ yếu trong kinh tế ngoại giao của Trung Quốc. Sự hợp tác bình đẳng cùng 
có lợi trong các lĩnh vực kinh tế cũng như việc kim ngạch thương mại không ngừng gia 


Tháng 9 nắm 2009, 
Hội nghị thường 
niên lần thử 3 = New 
Champlons của Diễn 
đàn Kinh tế Thế giới 
được tổ chức tại thành. 
phố Đại Liên, tỉnh Liêu 
Ninh, Trung Quốc. 





tdtp-Eeschviet su vn 


Thích nghỉ với sự phát triển toàn cầu hóa, triển khai chính sách ngoại giao chung 








tăng đã trở thành nền tẳng trong mối quan hệ kính tế giữa Trung Quốc và các nền kinh tế 
chủ yếu như Liên minh châu Âu, Mỹ và Nhật Bản v.v. 


Thứ hai là, kinh tế ngoại giao là biện pháp quan trọng thúc đẩy mối quan hệ giữa 
Trung Quốc và các nước đang phát triển, là nội dung quan trọng để phát triển và mở rộng 
mối quan hệ với các nước đang phát triển. Năm 2004, Chính phủ Trung Quốc đã tổ chức 
hội nghị về công tác ngoại giao kinh tế của Trung Quốc đối với các nước đang phát triển, 
nhấn mạnh “cần phải kết hợp hữu nghị, tin tưởng lẫn nhau trong chính trị và hợp tác giao 
lưu trong kinh tế, lấy chính trị thúc đẩy kinh tế, kết hợp chặt chẽ kinh tế và chính trị”;“các 
hình thức hợp tác kinh tế cấn phải đa dạng phong phú, coi trọng hiệu quả thực tế, cần kết 
hợp nhuần nhuyễn quan điểm đi ra ngoài và xin mời vào trong thương mại, đầu tư, viện 
trợ vốn cho nước ngoài và vốn cho vay nước ngoài”:Thông qua điều chỉnh chính sách, tìm 
tòi đường lối mới, nền tảng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước đang phát 
triển đã từ cơ sở phản đối chủ nghĩa đế quốc, phản đối chủ nghĩa thực dân, đấu tranh và 
bảo vệ độc lập dân tộc chuyển hướng sang hợp tác kinh tế bình đẳng cùng có lợi. 

Thứ ba là, tham gia vào cơ chế kinh tế toàn cấu. Tham gia hợp tác kinh tế toàn cấu. 
là mặt quan trọng của kính tế ngoại giao Trung Quốc. Từ năm 1986, Trung Quốc xin khôi 
phục lại vị trí của nước ký kết trong Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại; đến 
tháng 11 năm 2001 gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Trung Quốc đã cố gắng một 
khoảng thời gian suốt 17 năm. Trong quá trình này, Trung Quốc một mặt tiến hành nhanh 
hơn tốc độ cải cách trong nước, mặt khác kiên trì nguyên tắc cân đối giữa quyền lợi và 
nghĩa vụ. Sau khi trở thành nước thành viên, để tiếp tục mở mang, Trung Quốc đã áp 
dụng hàng loạt các biện pháp trong chương trình khung của Tổ chức Thương mại Thế 
giới, bao gồm việc từng bước tiến hành miễn giảm thuế và các rào cản phi thuế quan; 
thúc đẩy tự do hóa và tiện lợi hóa thương mại và đầu tư; đẩy mạnh cải cách cơ chế hình 
thành tỷ giá hối đoái, tăng cường linh hoạt tỷ giá hối đoái đồng nhân dân tệ. Trung Quốc 
tích cực tham gia thể chế thương mại đa phương mà tiêu biểu là Tổ chức Thương mại Thế 
giới, đồng thời coi việc sắp xếp thương mại song phương và khu vực là những bổ sung 
quan trọng cho cơ chế đa phương, tạo dựng một môi trường bên ngoài tốt đẹp để duy trì 
tốc độ tăng trưởng nhanh và liên tục của kinh tế trong nước. 


Thứ tư là, Trung Quốc còn tích cực triển khai đối thoại kinh tế đa phương, tham gia 
xây dựng khu thương mại tự do. Các lãnh đạo Trung Quốc thông qua việc tích cực tham 
gia các hội nghị mang tính quốc tế như Hội nghị Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái 
Bình Dương, Diễn đàn Kinh tế Thế giới vx. để trao đổi ý kiến với lãnh đạo các nước khác. 
cũng như các chuyên gia trong giới kinh tế, từ đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thỏa 
thuận những hạng mục hợp tác lớn và quan trọng. Trung Quốc cùng với các nước ASEAN 
và khu vực đã thỏa thuận 6 hiệp định về xây dựng khu vực thương mại tự do, và đang tiến 
hành đàm phán những hiệp định tương tự với nhiều quốc gia và khu vực hơn nữa, Những 
nước thừa nhận vị trí kinh tế thị trường toàn diện của Trung Quốc đã lên đến 77 nước. 
Theo hiệp định Trung Quốc và các nước ASEAN đã thỏa thuận vào năm 2002 thì đến năm 


109 





Ngoại giao Trung Quốc < 





110 


2010, Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ bước đầu xây dựng khu thương mại tự do lớn 
thứ 3 thế giới với 1,7 tỷ dân số chỉ sau Khu thương mại tự do Bắc Mỹ và Khu thương mại 
tự do Liên minh châu Âu. Ngoài ra, sau khi tham gia vào tập đoàn 8 nước lần đầu tiên vào. 
năm 2003 và hội nghị đối thoại với các quốc gia đang phát triển chủ yếu, Trung Quốc bắt 
đầu tiếp xúc với nhóm G8. Trong việc giải quyết những vấn đề kinh tế quan trọng mà cả 
thể giới đang phải đối diện, cũng như những vấn đề quốc tế quan trọng khác như vấn để 
năng lượng và môi trường v.v. Trung Quốc luôn nêu lên lập trường quan điểm của mình, 
phát huy vai trò mang tính xây dựng. 


Thứ năm là, cùng với sự thay đổi và phát triển trong tình thế của kinh tế thế giới, hợp 
tác quốc tế trong các lĩnh vực năng lượng, khí hậu, môi trường v.v. đều đã trở thành những. 
nội dung mới trong kinh tế ngoại giao Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng. 
những thử thách mà sự biến đổi khí hậu đã mang lại cho con người nên đã thành lập riêng 
một tiểu ban chỉ đạo quốc gia trong công tác đối phó với biến đổi khí hậu và tiết kiệm 
năng lượng, giảm khí thải ô nhiễm, đặt ra "Phương án quốc gia trong việc đối phó với vấn 
để biến đổi khí hậu toàn cấu của Trung Quốc”; trên trường quốc tế, Trung Quốc tích cực 
đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong vấn đề biến đổi khí hậu, yêu cầu các nước phát triển cung 
cấp kỹ thuật và ủng hộ tài chính. 


Trong vấn đề năng lượng, Trung Quốc để nghị lấy việc hợp tác thay thế cho việc 
cạnh tranh, chủ trương các nước nên dựa trên nguyên tắc hỗ trợ ưu đãi lẫn nhau để hợp. 
tác nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này, tạo dựng cục diện cả hai hoặc tất cả các bên đều 
thẳng lợi. Năm 2006, Trung Quốc thông qua “Kế hoạch 5 năm lần thứ 11” (2007 - 2012) 
về phát triển xã hội và kinh tế quốc dân đã nêu rõ: Cần dựa trên cơ sở bình đẳng cùng 
có lợi, hợp tác cùng thắng lợi để mở rộng hợp tác khai thác dầu khí ở nước ngoài, tích 
cực hòa nhập vào hệ thống năng lượng thế giới, tận dụng triệt để thị trường quốc tế, 
đảm bảo an toàn trong vấn đề cung ứng năng lượng của Trung Quốc. Trên cơ sở học hỏi 
kinh nghiệm của các nước khác, Trung Quốc tăng cường ưu tiên hợp tác hữu nghị trong 
chính trị, coi trọng kinh tế thương mại, đồng thời dựa vào nhiều hình thức viện trợ kinh. 
tế, thông qua việc thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện với những nước sản xuất năng. 
lượng để tạo cho việc phát triển kinh tế trong nước có một sự đảm bảo về năng lượng. 
ồn định và khả dĩ. 


Từ khi cải cách mờ cửa cho đến nay, kinh tế ngoại giao đã duy trì sự ổn định trong 
mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước lớn, bổ sung thêm những nội dung trong mối 
quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và các nước đang phát triển, đảm bảo tài nguyên, thị 
trường và nguồn vốn cần thiết cho việc xây dựng kinh tế của Trung Quốc, thúc đẩy kinh. 
tế Trung Quốc luôn duy trì ở mức độ phát triển nhanh chóng và ổn định. Cùng với những. 
thay đổi của tình hình quốc tế, kinh tế ngoại giao của Trung Quốc sẽ không ngừng được 
mở rộng cả trên phương diện nội hàm lắn ngoại diên, vị trí trong ngoại giao chung của 
Trung Quốc cũng không ngừng được nâng cao. 





Thích nghỉ với sự phát triển toàn cầu hóa, triển khai chính sách ngoại giao chung 








Triển khai văn hóa đối ngoại 

Văn minh Trung Hoa là nến văn minh cổ đại duy nhất của thế giới không 
hề bị gián đoạn mà liên tục phát triển đến ngày nay. Trong phương diện văn hóa 
đối ngoại, Trung Quốc có một lịch sử và truyền thống từ rất lâu đời: Trương Khiên 
( ~ 114 trước Công nguyên) đi sứ; Huyền Trang (602 - 664) đi thỉnh kinh; Giám Chân 
(688 ~ 763) khám phá phía Đông; Trịnh Hòa (1371 ~ 1433) thám hiểm Tây Dương v.v„ đều 
có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử. 

“Văn hóa đối ngoại” tức là một quốc gia có chủ quyền coi việc bảo vệ. lợi ích văn hóa 
của nước đó và thực hiện mục tiêu chiến lược văn hóa đối ngoại là mục đích, với sự chỉ đạo. 
của chính sách văn hóa đối ngoại nhất định, dựa vào các biện pháp văn hóa để tiến hành 
các hoạt động ngoại giao. Sự ra đời của khái niệm này đã phản ánh rằng, trong bối cảnh 
toàn cầu hóa, giao lưu văn hóa quốc tế đã từ phạm trù chính trị thấp chuyển hướng sang 
phạm trù chính trị cao. 

Mục đích của ngoại giao là để thực hiện lợi ích quốc gia, trước hết là để bảo vệ chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như an ninh quốc gia. Xét từ mặt này, mục đích đầu tiên 
của văn hóa đối ngoại là để bảo vệ an ninh quốc gia, kế đó là coi giao lưu văn hóa đối ngoại 
là một phần trong chính sách ngoại giao quốc gia, thông qua con đường ngoại giao để 
'thúc đẩy giao lưu văn hóa, tạo dựng hình tượng tốt đẹp có ích cho đất nước, nhìn chung là 
để phục vụ cho chính sách ngoại giao của đất nước. 


Giao lưu văn hóa đối ngoại là một bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ đối 
ngoại của Trung Quốc. Do ảnh hưởng của Chiến tranh lạnh, giao lưu văn hóa đổi ngoại 
của Trung Quốc đã từng một thời chỉ hạn chế trong việc giao lưu với các nước xã hội chủ 
nghĩa đứng đầu là Liên Xô và các nước hữu nghị ở khu vực châu Á, châu Phí và châu Mỹ. 
La tinh. Năm 1964, Trung Quốc và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 1965 chính 
phủ hai nước ký kết kế hoạch giao lưu văn hóa năm 1965 - 1966. Đây là kế hoạch giao lưu 
văn hóa giữa cấp chính phủ đấu tiên của Trung Quốc với một quốc gia Tây Âu. Năm 1982, 
Phiên họp thứ 5 của Quốc hội khóa 5 Trung Quốc đã đưa nội dung phát triển giao lưu 
văn hóa với các nước vào hiến pháp, đưa ra một sự đảm bảo về pháp luật cho việc không 
ngừng mở rộng giao lưu văn hóa đối ngoại. Từ khi bước vào thế kỷ XI đến nay, chiến lược 
phát triển văn hóa đã trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng trong chiến lược phát 
triển quốc gia của Trung Quốc, văn hóa đối ngoại được cho rằng có một vị trí quan trọng 
và không thể thay thế giống như ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế. Chính phủ 
Trung Quốc dốc sức thúc đẩy giao lưu văn hóa đối ngoại, tăng cường hiểu biết lẫn nhau 
giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân các nước trên thế giới. 

Phải biết tôn vinh dân tộc thì mới có thể đứng vững trong thể giới. Trên cơ sở phục 
hưng văn hóa Trung Quốc trong nước, bảo vệ di sản văn hóa, củng cố văn hóa truyền thống 
Trung Quốc là yêu cấu căn bản nhất để bảo vệ an ninh văn hóa Trung Quốc trong điều kiện 
toàn cầu hóa văn hóa, là cơ sở của văn hóa đối ngoại. Những năm gần đây, Chính phủ Trung 


1H 





Ngoại giao Trung Quốc < 





112 


Quốc áp dụng hàng loạt biện pháp ủng hộ sự nghiệp văn hóa cộng đồng, tăng cường xây 
dựng cơ sở hạ tầng văn hóa, phát triển các hoạt động văn hóa quấn chúng, áp dụng hàng. 
loạt biện pháp để tiến hành cứu nguy, bảo vệ và sáng tạo đối với văn hóa truyền thống, đặc 
biệt là văn hóa dân gian dân tộc. 

Quá trình phục hưng và phát triển văn hóa Trung Quốc không thể tách khỏi những 
thành quả ưu tú trong việc thu hút những nền văn minh khác. Trong quá trình mở cửa 
đối ngoại, Trung Quốc tiếp thu những tỉnh hoa văn hóa từ mọi thời đại, từ bổn phương, 
mở rộng vòng tay đón nhận những thành quả văn hóa ưu tú từ mọi dân tộc. Hiện nay, tại 
Trung Quốc, các ngoại ngữ ngày càng trở nên thu hút người học, ca kịch của Ý, nhạc kịch 
của Mỹ, múa ba lê của Nga hay nhạc giao hưởng của Pháp, triển lãm tranh cổ điển của 
Pháp vx. đều được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Tất cả đều là sự thể hiện trong chính 
sách mở cửa đổi ngoại của Chính phủ đối với lĩnh vực văn hóa. 

Việc bảo vệ và phục hưng văn hóa của Trung Quốc đã tạo cơ sở cho việc thúc đẩy 
văn hóa đối ngoại. Văn hóa truyền thống của Trung Quốc đã trở thành nền tảng tư tưởng. 
và lý luận của ngoại giao Trung Quốc đương đại. Những tư tưởng văn hóa truyền thống. 
của Trung Quốc như "dĩ hòa vi quý” “quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhỉ bất 
hòa”, “ngôn tất tín, hành tất quả”, “kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” v.v. trở thành một trong 
những nguồn cội quan trọng của mọi tư tưởng mà Trung Quốc luôn đề xướng trên trường. 
quốc tế về việc giao lưu tiếp nhận của các nền văn minh như: chung sống mà không xung 
đột, đối thoại mà không đối kháng, giao lưu mà không đóng cửa, dung hòa chứ không 
bài xích, cùng nhau học hỏi, cùng nhau phát triển v.v.. 


Đứng từ đại cục ngoại giao của quốc gia để mở rộng giao lưu là đường lối và biện 
pháp trực tiếp nhất của văn hóa đối ngoại. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Trung Quốc, 
mở rộng giao lưu là điểm sáng của văn hóa đối ngoại trong những năm gắn đây. Cho đến 
tháng 6 năm 2009, Trung Quốc đã có 96 tiểu ban văn hóa trong các đại sứ quán, lãnh sự 
quán ở 82 nước trên thế giới, ký kết 145 hiệp định hợp tác văn hóa cấp chính phủ và gần 
800 kế hoạch thực hiện giao lưu văn hóa thường niên, đồng thời giữ vững mối quan hệ 
hợp tác chặt chẽ với hơn 1.000 tổ chức văn hóa quốc tế. Thông qua việc triển khai hàng 
loạt các hoạt động văn hóa đa dạng và phong phú có tính định hướng để giới thiệu cho 
cả thế giới biết về Trung Quốc, hình thành hàng loạt những thương hiệu tuyên truyền vẫn 
hóa có tắm ảnh hưởng rộng rãi, những hoạt động được tuyên truyền ra nước ngoài như. 
“Tết “Quốc khánh”“Cảm nhận Trung Quốc” v.v„ đã trờ thành đế tài quan trọng trong việc 








truyền bá văn hóa Trung Quốc. Trong đó, những hoạt động được thỏa thuận đồng tổ chức 
với nhiều nước khác nhau như “Tết văn hóa? “Tuần văn hóa?“Quý văn hóa? “Năm văn hóa” 
vy. đều đã thể hiện được nội dung phong phú và sức thu hút của văn hóa Trung Quốc, 


và nhân dân các nước khác, 
Trung Quốc và các nước có 


tăng cường sự hiểu biết văn hóa giữa nhân dân Trung O\ 
trở thành đường lối quan trọng để củng cố tình hữu nghị 
liên quan. 








Ngôn ngữ văn tự là phương tiện truyền tải văn hóa. Cùng với việc vị trí của Trung 
Quốc ngày càng được nâng cao, tiếng Trung Quốc đã trở thành một trong những ngôn 





>_ Thích nghĩ với sự phát triển toàn cầu hóa, triển khai chính sách ngoại giao chung 








ngữ quan trọng của thế giới. Hiện nay những người học tiếng Trung 
Quốc tại nước ngoài đã vượt quá con số 30 triệu người, có khoảng 
100 quốc gia mà ở đó các cơ quan giáo dục các cấp đều có chương 
trình dạy tiếng Trung Quốc. 

Việc xây dựng các Học viện Khổng Tử, truyền bá vãi 
Quốc ra nước ngoài chính là đường lối hiệu quả để thế 
Quốc nhiều hơn. Năm 2004, Học viện Khổng Tử đấu tiên đã được 
thành lập tại Seoul, Hàn Quốc. Đến năm 2008, Trung Quốc đã ủng hộ. 
'thành lập 256 Học viện Khổng Tử và 58 Lớp học Khổng Tử ở 81 quốc 
gia trên toàn thế giới. Ngoài ra, còn có. 
hơn 40 quốc gia với hơn 150 trường 
học và cơ quan hiện nay đã xin thành. 
lập Học viện Khổng Tử. Thông qua Học 
viện Khổng Tử và Lớp học Khổng Tử, 
càng nhiều người trên thế giới có cơ hội 
học và tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc. 


Thế vận hội Bắc Kinh 2008 tổ chức. 
thành công đã trở thành cánh cửa đế 
truyền bá văn hóa Trung Quốc ra bên 
ngoài một cách rất hiệu quả. Thông qua 
lễ khai mạc và bế mạc được cả thế giới 
chú ý, cũng như rất nhiều hoạt động văn hóa diễn ra trong thời gian 
tổ chức Thế vận hội, nhân dân trên thế giới đã nhận biết và hiểu nhiều 
hơn nữa về văn hóa Trung Quốc. Triển lãm thế giới tổ chức tại Thượng 
Hải vào năm 2010 là một cơ hội tốt để thể hiện văn hóa ngoại giao của 
Trung Quốc cũng như cơ hội để Trung Quốc và các nước trên thế giới 
tìm đến những giao lưu và hợp tác mới. 


Chính phủ Trung Quốc tích cực tạo điều kiện, khuyến khích giao 
lưu văn hóa phi chính phủ, khích lệ các công ty văn hóa thông qua 
vận hành thị trường phù hợp với thông lệ quốc tế để bước ra thể giới, 
thông qua việc duy trì và tăng cường văn hóa đối ngoại để tạo dựng 
niểm tin đối với các nước xung quanh, tăng thêm sự hiểu biết lẫn. 
nhau giữa Trung Quốc và các nước phát triển ở phương Tây, ổn định 
và củng cố mối quan hệ hữu nghị với các nước đang phát triển, thúc 
đẩy thiết lập quan hệ ngoại giao với những nước chưa thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Trung Quốc. Văn hóa đối ngoại đã trở thành một 
trong những nội dung quan trọng trong chính sách ngoại giao chung 
của Trung Quốc, đồng thời tiếp tục giúp cho ngoại giao chung của 
Trung Quốc trở nên phong phú hơn, toàn diện hơn. 








Tháng 9 năm 2008, 
hoạt động Tuần 
lễ văn hóa Trung 
Quốc tổ chức tại 
Washington, Hoa Kỳ. 


13 








tdtp:Eeschviet su vn 





114 


Trung Quốc < — 


Cho đến tháng 7 
năm 2009, Trung 
Quốc đã tiến hành 
xây dựng được 331 
Học viện Khổng Tử 
(lớp học), phân bố 
khắp B3 quốc gia và 
khu vực 





Thực hiện chính sách ngoại giao vì nhân dân, bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp của công dân Trung Quốc 


Xây dựng tư tưởng “ngoại giao vì nhân dân”, chú trọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp 
của công dân Trung Quốc là quan điểm thực hiện chính sách ngoại giao và phát triển 
khoa học thực tiễn của Trung Quốc, đồng thời cũng là nội dung quan trọng trong tư 
tưởng lấy dân làm gốc, chấp chính vì nhân dân. 


Bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhãn dân Hoa kiều là một nghĩa vụ quan trọng 
được hiến pháp Trung Quốc giao cho các ban ngành ngoại giao, là một bộ phận cấu 
thành quan trọng trong công tác ngoại giao, thuộc phạm trù bảo hộ lãnh sự trong nghiệp 
vụ ngoại giao. Chính phủ Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ lãnh sự đối ngoại, 
chủ trương thông qua đối thoại bình đẳng, hiệp thương hữu nghị, giải quyết thỏa đáng. 
những vấn đề xuất hiện trong quan hệ lãnh sự, coi trọng mối quan hệ của nhau, bảo vệ lợi 
ích của công dân và nhà nước mình, đẩy mạnh giao lưu trong nghiệp vụ lãnh sự giữa các 
nước, thúc đẩy sự phát triển trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị. Trong thực tiễn, Chính 
phủ Trung Quốc dựa trên nguyên tắc cùng hỗ trợ cùng có lợi, hợp tác cùng thẳng lợi, giữ 
thái độ hào phóng và thiết thực để giữ vững và phát triển mối quan hệ hiệp thương và 
đối thoại giữa Trung Quốc với các nước cũng như các tổ chức quốc tế có liên quan, tiến 
hành đàm phán, thương thảo rộng rãi và sâu sắc về những vấn đề trong mối quan hệ lãnh 
sự song phương hoặc đa phương cùng quan tâm và cùng mong muốn giải quyết. 

Số lượng người đi nước ngoài ngày càng trở nên nhiều hơn chính là một sự thể hiện 
quan trọng của vấn đề toàn cấu hóa. Cùng với sự phát triển của vấn đề toàn cầu hóa cũng 
như việc Trung Quốc ngày càng hòa nhập sâu hơn vào xã hội quốc tế, ngày càng có nhiều 


tdtp-Eeschviet su vn 


Thích nghỉ với sự phát triển toàn cầu hóa, triển khai chính sách ngoại giao chung 








công dân Trung Quốc đi nước ngoài, hoặc là đi tham quan du lịch, hoặc là đầu tư kinh 
doanh, hoặc là ra nước ngoài du học, tu nghiệp, hoặc là đi theo chế độ xuất khẩu lao động. 
Chỉ trong năm 2008, số lượng người Trung Quốc ra nước ngoài đã lên đến hơn 40 triệu lượt. 
người, những công ty đầu tư của Trung Quốc được thành lập ở nước ngoài đã vượt qua 10. 
ngàn công ty, phân bố rộng khắp hơn 160 quốc gia và khu vực. Sự thay đổi này trở thành 
sợi dây quan trọng gắn kết chặt chẽ giữa Trung Quốc và thế giới, cũng là một biểu hiện 
quan trọng trong việc hòa nhập vào xã hội quốc tế của Trung Quốc. Nhưng cùng với tình 
hình an ninh quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, những nhân tố đe dọa an ninh phí truyền 
thống cũng gia tăng, những việc khó lường mà công dân Trung Quốc và các cơ quan đầu 
tư của Trung Quốc gặp phải cũng tăng lên rất nhanh, Những vụ án cần lãnh sự đứng ra bảo 
vệ có xu hướng ngày càng nhiều hơn, nhạy cảm và nặng sắc thái chính trị hơn. 

Ngoại giao Trung Quốc coi việc bảo vệ lợi ích của các xí nghiệp và công dân Trung 
Quốc ở nước ngoài là chức trách của mình. Chính phủ Trung Quốc coi quốc tịch là điều 
kiện được bảo hộ lãnh sự, chủ trương các nước cần dựa trên luật quốc tế, hiệp ước song 
phương cũng như phạm vi của luật pháp mà các quốc gia liên quan cho phép để bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp của công dân và nhà nước, đồng thời nhấn mạnh các nước nên bảo 
vệ các công dân nước ngoài, bao gồm cả những quyền lợi mà các công dân nước ngoài 
vi phạm quy định địa phương vẫn được hưởng theo quy định của các luật pháp nói trên, 
đặc biệt là đối xử theo chủ nghĩa nhân đạo chứ không nên vì quốc tịch, chủng tộc, tôn 
giáo hoặc những nguyên nhân khác như chính trị, kinh tế v.v. mà kỷ thị hoặc đối xử không 
công bằng. Bất cứ nước nào cũng không nên bao che cho những hành vi phạm tội của 
công dân nước mình, tán thành những quốc gia chưa thiết lập quan hệ ngoại giao tiến 
hành hợp tác trong các mặt được bảo hộ lãnh sự. 


Trong quá trình bảo hộ lãnh sự, các ban ngành ngoại giao Trung Quốc dựa trên 
nguyên tắc “chủ yếu là để phòng, cùng coi trọng việc để phòng và xử lý; tận dụng kỹ thuật 
hiện đại để công bố các thông tin cảnh báo. Trong trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc 
có mục"Tin tức lãnh sự và“Những chú ý khi đến một số nước và thành phố; đăng tải những 
vụ việc được bảo hộ lãnh sự xảy ra gần đây, công bổ “Hướng dẫn hành vi văn minh cho công 
dân Trung Quốc khi đi du lịch ở nước ngoài” và “Hướng dẫn các dịch vụ và bảo hộ lãnh sự ở 
nước ngoài của Trung Quốc” cập nhật những thông tin phục vụ cho khách du lịch, công bố 
những việc khách du lịch cần chú ý khi đến một quốc gia hay một khu vực nào đó, và đưa ra 
những đề nghị mang tính cảnh báo đối với các công dân có dự định đi du lịch ở những nơi 
không được an toàn. 

Để làm tốt công tác bảo hộ lãnh sự, Chính phủ Trung Quốc hoàn thiện và mở rộng 
các cơ quan lãnh sự. Ngay từ năm 1955, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thành lập Cục Lãnh 
sự, phụ trách công tác bảo hộ lãnh sự. Cùng với sự gia tăng liên tục trong công tác bảo hộ 
lãnh sự, năm 2007, Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao đã tăng cấp đối với các bộ phận bảo 
hộ lãnh sự trực thuộc Cục Lãnh sự lên thành Trung tâm Bảo hộ Lãnh sự, tăng cường thêm 
đầu tư về nhân lực và tài chính cho công tác này. Hiện nay, trong 240 cơ quan lãnh sự ở 


1H5 





Ngoại giao Trung Quốc < 





116 


nước ngoài của Trung Quốc, đã có hơn 70 cơ quan lãnh sự chuyên môn, nhiệm vụ chủ yếu 
chính là bảo vệ lợi ích của công dân Trung Quốc ở nước ngoài. 


Để thích ứng với nhu cầu thay đổi của tình hình, cơ quan ngoại giao của Trung Quốc 
còn thành lập riêng cơ chế phối hợp và cơ chế ứng cứu đa ban ngành. Khi công dân 
Trung Quốc hoặc pháp nhân xảy ra những tổn thất nghiêm trọng về người và của ở nước 
ngoài, các cơ quan ngoại giao sẽ lập tức tổ chức những tiểu ban ứng cứu, đề ra phương 
án công tác, mở đường dây nóng, thu thập thông tín các nơi, đảm bảo thông tin không. 
bị tắc nghẽn. Những năm gần đây, cơ quan ngoại giao Trung Quốc mỗi năm xử lý trên 30 
ngàn vụ việc trong phạm vi lãnh sự bảo hộ, trở thành nội dung quan trọng trong công tác 
ngoại giao và cũng là sự thể hiện quan trọng trong việc thực hiện tư tưởng “ngoại giao vì 
nhân dân": 


Mở rộng ngoại giao quân sự 

Có một cách nói truyền thống rằng, “khi chiến tranh kết thúc tức là lúc ngoại giao. 
bắt đầu? ý đại khái là hoạt động quân sự và hoạt động ngoại giao không thể cùng tồn tại. 
Nhưng trong thực tế, quân sự và ngoại giao luôn gắn kết chặt chẽ. Trong thời bình, giao. 
lưu quân sự là một trong những biện pháp chủ yếu nhất để tăng cường tin tưởng lẫn 
nhau và bảo vệ hòa bình. Là một bộ phận cấu thành quan trọng trong ngoại giao chung. 
của quốc gia, ngoại giao quân sự của Trung Quốc luôn phục tùng, phục vụ cho chiến lược 
ngoại giao chung của quốc gia, là sợi dây quan trọng gắn kết mối quan hệ giữa Trung 
Quốc và các nước khác. 


Hoạt động giao lưu đối ngoại của Quản Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã có từ 
rất lâu. Vào thời kỳ nước Trung Quốc mới vừa thành lập, trong bối cảnh chiến lược ngoại 
giao “nhất biên đảo” của quốc gia, ngoại giao quản sự của Trung Quốc cũng thể hiện một 
đặc trưng “nhất biên đảơ; đối tượng giao lưu là Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
Đông Âu. Vào thập niên 60, 70 của thế kỷ XX, hình thức chủ yếu trong ngoại giao quân sự, 
của Trung Quốc là thông qua viện trợ quân sự và bồi dưỡng cán bộ quân sự, viện trợ và 
ủng hộ những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và độc lập dân tộc của nhân dân các 
nước xã hội chủ nghĩa. 


Từ thập niên 80 thế kỷ XX đến nay, cùng với sự cải thiện không ngừng trong mối 
quan hệ giữa Trung Quốc và các nước phương Tây, giao lưu đối ngoại của quân sự Trung 
Quốc không ngừng được tăng cường, đối tác trong ngoại giao quân sự được mở rộng. 
đến nhiều nước trên thế giới, các lĩnh vực đề cập đến cũng ngày càng phong phú hơn. 
Năm 1998, Chính phủ Trung Quốc công bố sách trắng “Quốc phòng Trung Quốc; lần đầu 
tiên đổi tên gọi từ truyền thống là “Giao lưu quân sự Trung Quốc và nước ngoài” thành 
“Ngoại giao quân sự; đồng thời đưa ra chính sách cần phải phát triển ngoại giao quân sự 
toàn diện và đa tầng lớp. Giao lưu đối ngoại của Quản Giải phóng Nhân dẫn Trung Quốc 
đã thực hiện một sự chuyển biến mang tính lịch sử, đó là từ việc hợp tác ngoại giao hữu. 





>_ Thích nghĩ với sự phát triển toàn cầu hóa, triển khai chính sách ngoại giao chung 








nghị cấp cao là chủ yếu phát triển thành ngoại giao trong các lĩnh vực rộng lớn và đa tầng 
lớp, từ hợp tác song phương là chủ yếu phát triển thành ngoại giao song phương và đa 
phương, từ giao lưu chuyên mõn quân sự thông thường là chủ yếu phát triển thành giao. 
lưu đối ngoại toàn diện. 

Ngoại giao quân sự của Trung Quốc quán triệt chính sách ngoại giao hòa bình độc 
lập tự chủ và chính sách quốc phòng mang tỉnh phòng vệ, dựa trên cơ sở 5 nguyên tắc 
chung sống hòa bình để triển khai giao lưu quân sự đối ngoại, coi mở rộng quan hệ đổi 
ngoại quân sự, tăng cường hợp tác đối ngoại quân sự là mục đích, bao gồm những mặt 
chủ yếu sau: 

Thứ nhất, xây dựng thông tin liên lạc quân sự cơ chế hóa và cơ chế liên lạc. Cho đến 
năm 2008, Trung Quốc đã cùng với hơn 150 quốc gia thiết lập quan hệ quân sự, xây dựng 
109 văn phòng tùy viên quân sự, cũng có 98 quốc gia đã đặt văn phòng tùy viên quân sự. 
tại Trung Quốc. 


Thứ hai, triển khai giao lưu quân sự cấp cao. Các lãnh đạo quân sự thăm hỏi lẫn nhau 
là hình thức chủ yếu trong ngoại giao quân sự, cũng là cách chủ yếu để quân sự các bên 
tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Năm 2007 và năm 2008, đoàn đại biểu quân sự cấp cao. 
của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã đến thăm hơn 40 quốc gia, đồng thời, 
cũng có các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trường của hơn 60 nước đến 
thăm Trung Quốc. Các lãnh đạo nhà nước Trung Quốc rất coi trọng ngoại giao quân sự, 
thường xuyên gặp gỡ những lãnh đạo quân sự nước ngoài khi họ đến thăm Trung Quốc, 
đồng thời tích cực đẩy mạnh quan hệ ngoại giao quân sự trong ngoại giao cấp cao. 


Thứ ba, phát triển giao lưu bối dưỡng quân sự. Chính phủ Trung Quốc tích cực cử các 
học viên quân sự ra nước ngoài học tập, đồng thời cũng tiếp nhận nhiều học viên quân sự 
nước ngoài đến Trung Quốc học tập. Năm 2007 và 2008, Quân Giải phóng Nhân dân Trung 


Biên đội chiến hạm 
của Hải quân Trung 
Quốc đang thấm hữu 
nghị ở Trần Châu 
Cảng ~ Hawali. Ảnh 
chụp lúc các lãnh 
đạo quân đội hai 
bên đang trò chuyện 
trong buổi tiệc. 








117 





Ngoại giao Trung Quốc < 





118 


Quốc đã cử hơn 900 du học sinh quân sự đi học ở nước ngoài. Hai mươi phân viện quân 
sự của Trung Quốc đã thiết lập và duy trì mối quan hệ đối tác với các học viên tương ứng ở 
hơn 20 quốc gia như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pakistan v.v. Trong cùng khoảng thời gian đó, có 
hơn 4000 lưu học sinh ở các học viện quân sự thuộc 13 quốc gia trên thế giới đã đến các 
học viện quân sự của Trung Quốc học tập. 


Thứ năm, xây dựng cơ chế đối thoại hợp tác an ninh với nhiều hình thức. Quân đội 
Trung Quốc rất coi trọng việc tiến hành đối thoại an ninh và hiệp thương quân sự với các 
nước có liên quan. Cho đến nay, Trung Quốc đã củng với Mỹ, Nga, Nhật Bản, Australia, 
Anh, Pháp v.v. thiết lập cơ chế hiệp thương trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Ngoài ra 
còn phát triển quan hệ an ninh quân sự với các nước xung quanh như Pakistan, Ấn Độ, 
Mông Cổ, Thái Lan, Việt Nam, Philippines v.v.. 


Năm là, đẩy mạnh và tham dự hợp tác an ninh khu vực. Năm 1997, Trung Quốc bắt 
đầu tham gia diễn đàn hợp tác và đối thoại an ninh chính thức duy nhất của khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương - Diễn đàn Khu vực ASEAN. Năm 2004, Trung Quốc tổ chức Hội nghị 
Chính sách an ninh Diễn đàn Khu vực ASEAN lần đấu tiên, lấp vào những chỗ trống còn 
tồn tại trong lĩnh vực đối thoại giữa các quan chức quốc phòng cao cấp trong diễn đàn 
này. Những năm gắn đây, quân đội Trung Quốc còn lần lượt tham gia các cơ chế như Diễn. 
đàn Hải quân Tây Thái Bình Dương, Hội nghị Đối thoại Shangri ~ La v.v„ cùng các nước 
khác triển khai giao lưu và hợp tác rất hiệu quả trong các lĩnh vực như chống khủng bố, 
cứu hộ cứu nạn, bảo vệ hòa bình, an ninh trên biển, tuần tra biên giới chung v.v.. 


Thứ sáu, không ngừng nâng cao mức độ minh bạch quân sự. Bắt đấu từ năm 1995, 
cứ hai năm một lần, Chính phủ Trung Quốc lại cho công bố một cuốn “Sách trắng quốc 
phòng/ cho đến nay, đã có 6 cuốn sách trắng quốc phòng được công bố, qua đó giới 
thiệu cho các nước trên thế giới biết về chính sách quốc phòng cũng như tình hình xây 
dựng quân đội và quốc phòng của Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc còn tham gia chế 
độ minh bạch chỉ phí quân sự của Liên Hiệp Quốc, nhiều lần cho công bố sách trắng 
quốc phòng về kiểm soát quân sự cũng như những chính sách đề cập đến vấn đề an 
ninh khu vực như chống phổ biến vũ khí, chính sách hàng không v.v. luôn kịp thời nói rõ 
mọi chính sách liên quan đến quốc phòng của quốc gia. 

Thứ bảy, tổ chức diễn tập quân sự chung với nước ngoài. Tháng 10 năm 2002, Trung. 
Quốc và Cưrơguxtan đã tổ chức diễn tập quản sự chống khủng bố tại khu vực biên giới giữa 
hai nước. Đây là lấn đầu tiên Trung Quốc diễn tập quân sự chung với quân đội nước ngoài. 
Đến năm 2008, Trung Quốc đã cùng các nước liên quan tiến hành 28 đợt diễn tập quân sự 
chung. Ngoài ra, phía Trung Quốc còn mời các đoàn đại biểu quân sự của nước ngoài đóng. 
tại Trung Quốc và các quan sát viên quan sát diễn tập quân sự của Quân Giải phóng Nhân. 
dân Trung Quốc và giao lưu kinh nghiệm, từ đó tăng cường giao lưu quân sự với nước ngoài. 

Thứ tám, tham gia toàn diện và tích cực hành động bảo vệ hòa bình quốc tể và 
viện trợ quốc tế. Kể từ lấn đấu tiên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cử quan sát 





>_ Thích nghỉ với sự phát triển toàn cầu hóa, triển khai chính sách ngoại giao chung. 








viên quân sự tham gia hành động bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp 
Quốc vào năm 1990, đến tháng 6 năm 2009, Trung Quốc đã cử hơn 
10 ngàn lượt người, trong đó bao gồm nhân viên quân sự và cảnh 
sát tham gia vào 24 đợt hành động bảo vệ hòa bình của Liên 
Quốc. Ngoài ra, đội cứu viện quốc tế Trung Quốc với các thành tiến 
chủ yếu là nhân viên quân sự Trung Quốc đã có 15 đợt viện trợ cứu 
nạn khẩn cấp đối với nhân dân các nước gặp phải thiên tai như sóng 
thần ở Ấn Độ Dương, bão Katrina ở Mỹ, động đất ở Nam Á và lở đất ở 
Philippines. 





Thứ chín, tham gia hộ tống quốc tế. Hạm đội Hải quân của Trung. 
Quốc đã có hơn 30 lần đi đến hơn 40 quốc gia. Tháng 12 năm 2008, 
Hạm đội Hải quân Trung Quốc đã đến vịnh Aden và vùng biển Somali 
để tiến hành nhiệm vụ hộ tống. Sự kiện này đã đánh dấu một bước 
tiến quan trọng của Hải quân Trung Quốc trong việc tham gia hợp tác 
quân sự và bảo vệ an ninh vùng biển quốc tế. 

Ngoại giao quân sự của Trung Quốc đã có những đỏng góp vô 
cùng quan trọng trong việc xây dựng môi trường quốc tế và môi 
trường xung quanh tốt đẹp cũng như xây dựng một thế giới hài hòa. 
Vị trí và vai trò của ngoại giao quân sự cũng ngày càng nổi bật hơn 
qua quá trình phát triển của Trung Quốc. 


II. - GIAO LƯU ĐỐI NGOẠI ĐA TẦNG LỚP 


Ngoại giao cấp cao 

Ngoại giao cấp cao tức là những hoạt động ngoại giao mà các 
nguyên thủ quốc gia hoặc các lãnh đạo chính phủ đích thân tham. 
gia. Theo truyền thống, nội dung của các hoạt động ngoại giao cấp 
cao thường bao gồm: hoạt động thăm viếng của các lãnh đạo nhà 
nước, cuộc hội ngộ của các quan chức lãnh đạo, hoạt động thông tin 
liên lạc giữa các lãnh đạo, lãnh đạo cử đặc 
sứ hoặc đại biểu cũng như cá nhân các lãnh 
đạo tuyên bố chính sách cho các nước được 
biết v.v... 


Ngày 1 tháng 10 năm 1949, trong 
“Thông cáo Chính phủ Nhân dân Trung ương 
của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; 
Mao Trạch Đông đã tuyên bố cho cả thế giới 
biết rằng: “Đây là chính phủ hợp pháp duy 
nhất đại diện cho nhân dân cả nước nước 


Năm 2008, tàu Hải 
quản Trung Quốc 
cập vịnh Aden và 
vùng biển Somall để 
thực hiện nhiệm vụ 
hộ tổng. 


— 


119 








Ngoại giao Trung Quốc < 





120 


Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chính phủ này sẵn lòng thiết lập mối quan hệ ngoại giao 
với tất cả các chính phủ của các nước trên thế giới nếu những nước ấy tuân thủ các nguyên 
tắc về hòa bình, cùng có lợi và tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau? Có thể 
nói, đây là lần ngoại giao cấp cao đầu tiên của Trung Quốc, và ngoại giao của Trung Quốc 
cũng được bắt đầu từ chính lần ngoại giao cấp cao đầu tiên này. 

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, hoạt động ngoại 
giao cấp cao của Trung Quốc không mấy sôi động, các hình thức ngoại giao cấp cao cũng 
khá đơn giản, phần nhiều chỉ hạn chế ở các hình thức tuyên bố, gặp gỡ nói chuyện, đi thăm. 
hỏi hoặc tiếp đón các lãnh đạo khác đến Trung Quốc thăm hỏi. Thập niên 50, 60 của thế kỳ 
XX, đối tác ngoại giao trong ngoại giao cấp cao của Trung Quốc chủ yếu gói gọn ở khu vực 
châu Á, chảu Phi và một số nước giữ quan hệ ngoại giao với Trung Quốc ở châu Âu. Ví dụ 
một lãnh đạo cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Đảng Cộng. 
sản Trung Quốc - Mao Trạch Đông cũng chỉ tiến hành hai chuyến viếng thăm ở nước ngoài 
và cả hai lần điểm đến đều là Liên Xô. 


Từ thập niên 80 của thế kỷ XX đến nay, xu thế toàn cấu hóa phát triển rất nhanh đã 
khiến cho mức độ quan trọng của các hoạt động ngoại giao cấp cao cũng ngày càng 
trờ nên nổi bật: xu thế toàn cầu hóa mang lại những vấn đề cả nhân loại cùng phải đối 
diện đã yêu cấu lãnh đạo của nhiều quốc gia khác nhau phải thöng qua các chính sách 
và nhiều hình thức thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc để trực tiếp giải quyết vấn đề toàn cầu. 
hóa; các phương tiện truyền thỏng trong thời đại toàn cầu hóa thông tin đã khiến các 
hoạt động ngoại giao cấp cao, đặc biệt là những chuyến viếng thăm của lãnh đạo các 
quốc gia trở thành tiêu điểm và điểm nóng được chú ý rộng rãi trên toàn cấu; ngoại giao. 
cấp cao có thể giúp lãnh đạo tối cao của các quốc gia trực tiếp tiến hành đàm phán, giải 
quyết những vấn để mà hai bên đang phải đối mặt một cách hiệu quả hơn. 


Thích ứng với sự phát triển của tình hình, ngoại giao cấp cao của Trung Quốc ngày 
càng trở nên sôi động hơn, dường dây nóng trở thành hình thức liên lạc quan trọng giữa 
lãnh đạo cấp cao của các nước, những cuộc gặp gỡ song phương hoặc đa phương của các 
lãnh đạo trở nên quan trọng trong lĩnh vực ngoại giao, đặc sứ tiến hành các chuyển thăm 
viếng những nước khác trở thành hoạt động ngoại giao diễn ra thường xuyên. Những 
chuyến thăm và làm việc tại nước ngoài của các lãnh đạo Trung Quốc tăng lên rất nhanh 
và rộng khắp sáu châu lục: châu Á, châu Phi, châu Âu, châu Đại Dương, châu Bắc Mỹ và 
châu Mỹ La tỉnh, đã thể hiện một cách đáy đủ nhất đặc điểm phát triển trong ổn định, liên 
tục không gián đoạn và toàn diện. Ví dụ một lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc là Giang 
Trạch Dân, từ khi đảm nhận chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 
1989, cho đến năm 2002 đã tiến hành các chuyến thăm đến hơn 70 quốc gia. 


Ngoại giao cấp cao là hình thức ngoại giao cao nhất, luôn là cách để Trung Quốc 
giải quyết các vấn đề quan trọng với các nước có liên quan. Trong lịch sử ngoại giao của 
Trung Quốc, hình thức này luôn là các hoạt động ngoại giao lớn có ý nghĩa quan trọng. 
Như cuối năm 1949, không lâu sau khí Trung Quốc thành lập, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã 








>_ Thích nghĩ với sự phát triển toàn cầu hóa, triển khai chính sách ngoại giao chung. 


tiến hành chuyến thăm Liên Xô, năm sau đó Thủ tướng Chu Ân Lai cũng đến thăm Liên 
Xô. Những cuộc viếng thăm này là một sự thể hiện rất cụ thể trong chiến lược ngoại giao. 
“nhất biên đảo” trong thời kỳ mới thành lập của Trung Quốc. Trong chuyến viếng thăm 
lần này của nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ, Trung Quốc và Liên Xô đã ký kết 
“Hiệp ước hữu nghị, đồng minh và tương trợ Trung - Xô” có ý nghĩa chiến lược quan trọng. 
Ba mươi năm sau, quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô lại được bình thường hóa sau một 
lần hội ngộ giữa lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình và lãnh đạo Liên Xô Gorbachev, hai 
lãnh đạo đã đồng thuận trong việc “kết thúc quá khứ, mở ra tương lai”. Sau khi Liên Xô tan 
rã, ngoại giao cấp cao đã giúp cho quan hệ Trung Quốc và Liên Xö thuận lợi tiến tới quan 
hệ ngoại giao Trung Quốc và Nga, thúc đẩy quan hệ Trung - Nga dần dấn được cơ chế 
hóa và chín muồi. 

Ngoại giao cấp cao đã phản ánh tình trạng quan hệ giữa Trung Quốc và các nước. 
Chuyển viếng thăm của lãnh đạo Trung Quốc đối với Mỹ chỉ được thực hiện sau khi 
Trung - Mỹ thiết lập mối quan hệ ngoại giao; nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ của hai 
nước Trung ~ Mỹ tiến hành các chuyến viếng thăm vào thập niên 80 thế kỷ XX, là những 
thể hiện của sự phát triển ổn định trong mối quan hệ của hai nước. Nhưng năm 1989, 
Tổng thống Mỹ đã phát biểu và tuyên bố sẽ áp dụng hàng loạt biện pháp chế tài đối với 
Trung Quốc, sau đó các chuyến viếng thăm của lãnh đạo hai nước bị gián đoạn trong 
khoảng thời gian 9 năm. Hiện nay, lãnh đạo hai nước Trung - Mỹ thường xuyên thực hiện 
các chuyến viếng thăm và làm việc, qua đó cũng đã phản ánh tình hình mới trong mối 
quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Như chỉ riêng năm 2008, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng 


Tháng 2 năm 1950, 
trongthờïgin Chủth: 
Mao Trạch Đông sang. 
thảm Liên Xô, Trung, 
Quốc và Liên Xô đã 
cùng ký kết "Hiệp ước 
hữu nghị, đồng minh 
và tương trợ Trung - 
Xổ tạÌMoscow, 





PPRNgpOauuuuyja 


l2I 





Trung Quốc < 


Tháng 5 năm 1989 
tại Bắc Kinh, Đăng 
Tiểu Bình đã gặp gỡ 
Gorbachev - Chủ 
tịch Đoàn Chủ tịch 
Xô Viết tối cao của 
Liên Xô, Tống Bí thư 
Trung ương Đảng 
'Công sản Xô Viết 





thống Goerge Bush đã gặp gỡ 4 lần, gửi điện tín 10 lần và thông tin qua điện thoại 10 lần. 
Ngoại giao cấp cao không chỉ là biểu tượng cho sự phát triển ổn định trong mối quan hệ 
Trung - Mỹ, mà còn tạo những điều kiện cho sự phát triển ổn định trong giai đoạn tiếp. 
theo của mối quan hệ này, trở thành “đá dăm” trong mối quan hệ Trung - Mỹ. 


Ngoại giao cấp cao giữa Trung Quốc và Nhật Bản cũng phản ánh hiện trạng của 
quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản. Từ năm 1979 đến năm 1991, các lãnh đạo chủ chốt và 
lãnh đạo Chính phủ Trung Quốc đã đến thăm Nhật Bản 5 lần. Thế nhưng vào thời kỳ đầu 
thế kỷ XXI, do các lãnh đạo của Nhật Bản vẫn kiên quyết giữ vững lập trường đi ngược lại 
với sự thật lịch sử nên Trung Quốc đã gián đoạn các chuyến thăm viếng cấp cao giữa hai 
nước, quan hệ song phương rơi vào cục diện “chính trị lạnh, kinh tế nóng" Mãi đến khi 
lãnh đạo mới của Nhật Bản thay đổi lập trường sai trái trong vấn để lịch sử, các cuộc thăm 
viếng của lãnh đạo hai nước mới được thực hiện trở lại. Từ chuyến viếng thăm được gọi là 
“Chuyến thăm phá băng” đối với Trung Quốc của Thủ tướng Nhật Bản - Shinzo Abe vào 
năm 2006, cho đến “Chuyến thăm tan băng” đối với Nhật Bản của Thủ tướng Trung Quốc 
Ôn Gia Bảo vào tháng 4 năm 2007, tiếp theo là chuyến thăm “Chào đón mùa xuân” đối với 
Trung Quốc của Thủ tướng Nhật Bản - Yasuo Fukuda vào tháng 12 năm 2007, và chuyến 





“Thích nghỉ với sự phát triển toàn cầu hóa, triển khai chính sách ngoại giao chung 








viếng thăm “Mùa xuân ấm áp” đối với Nhật Bản của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào. 
tháng 5 năm 2008, đánh dấu quan hệ Trung - Nhật đã quay trở lại quỹ đạo bình thường 
và không ngừng được cải thiện. 

Ngoại giao cấp cao đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy mối quan hệ song 
phương. Ví dụ như những chuyến viếng thăm cấp cao luôn được cả thế giới dõi theo, mỗi 
lần các lãnh đạo thực hiện chuyến viếng thăm đối với một nước nào đó, luôn có các đoàn 
đại biểu tùy tùng lớn đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, văn hóa v..v.. Trong 
quá trình thăm viếng, rất nhiều hiệp định hợp tác trong nhiều lĩnh vực được ký kết như 
chính trị, an ninh, kinh tế thương mại, năng lượng, giáo dục, vệ sinh, văn hóa, du lịch vx.. 
Sau các chuyến thăm viếng, việc thực hiện các hiệp định đã ký kết là hình thức quan trọng 
mang lại thành quả của các chuyến viếng thăm, cũng tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường. 
hợp tác song phương. Thông qua ngoại giao cấp cao để hình thành các mối quan hệ cá 
nhân giữa các lãnh đạo là sợi dây quan trọng gắn kết mối quan hệ của hai nước, có thể 
thúc đẩy mối quan hệ giữa các quốc gia phát triển lâu dài, tăng cường hiểu biết lẫn nhau 
giữa hai bên. 


Ngoại giao cấp cao đa phương là hình thức quan trọng trong ngoại giao cấp cao của 
thể giới hiện nay, cũng là một sự thể hiện tập trung của ngoại giao cấp cao Trung Quốc. 
Để giải quyết những vấn đề chung mà cả thế giới đang phải đối mặt như vấn đề phát 
triển, môi trường v.v„ nhiều hội nghị thượng đỉnh toàn cấu đã được tổ chức trong Công. 
ước khung của Liên Hiệp Quốc; để giải quyết sâu hơn nữa vấn đề kinh tế toàn cầu, đối 
phó với khủng hoảng kinh tế thế giới, hội nghị thượng đỉnh giữa tập đoàn 8 nước phương 
Tây và lãnh đạo các nước đang phát triển chủ yếu, cũng như hội nghị thượng đỉnh các 
lãnh đạo tập đoàn 20 nước về cơ bản đã trở thành thông lệ; trong cơ chế đa phương ở các 
khu vực khác và ngoài khu vực như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Hội nghị đối thoại giữa 
ASEAN và ba nước Trung, Nhật, Hàn, Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, 
Hội nghị Á - Âu v.v„ cũng đã tổ chức nhiều hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo. Là lãnh 
đạo của nước dang phát triển lớn nhất, các nguyên thủ quốc gia Trung Quốc và lãnh đạo. 
chính phủ luôn tích cực tham gia những hội nghị thượng đỉnh này, nêu lên chủ trương 
của Trung Quốc, đưa ra những ý kiến mang tính xảy dựng, đóng góp trí tuệ Trung Quốc. 
cho việc giải quyết các vấn để liên quan. 





Ngoại giao quốc hội 





Quốc hội là cơ quan lập pháp của quốc gia, có một vị trí và vai trò vô cùng quan 
trọng trong đời sống chính trị của quốc gia. Giao lưu giữa các cơ quan lập pháp của các 
nước là một bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ đối ngoại của quốc gia, phát 
huy một vai trò không thể thay thế trong việc tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn 
nhau của nhân dân các nước, thúc đẩy phát triển mối quan hệ giữa các quốc gia. 

Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) là cơ quan lập pháp của nước Cộng 
hòa Nhân dân Trung Hoa. Giao lưu đối ngoại của Quốc hội và Ủy ban thường vụ luôn 





123 





Trung Quốc < 


Tháng 11 năm 1998, 
Nhật Hoàng Akihito 
đã tổ chức nghỉ thức 
nghênh đón Chủ 
tịch Trung Quốc 
Giang Trạch Dân 
đến thăm Nhật Bản. 
Đây là chuyển thăm 
đầu tiên của nguyên 
thủ Trung Quốc đến 
Nhật Bản, hai bên 
phát biểu "Tuyên bố. 
chung Trung - Nhật”, 





phát huy vai trò quan trọng trong mọi giai đoạn lịch sử phát triển của xã hội Trung Quốc. 
Sau khi cải cách mở cửa, mối quan hệ của Quốc hội Trung Quốc với quốc hội của các 
nước đang phát triển ở khắp khu vực châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tỉnh v.v. luôn được 
tăng cường, mối quan hệ với quốc hội của các nước phương Tây cũng có sự cải thiện rõ 
rệt. Quốc hội Trung Quốc ngày càng tham gia nhiều hơn các hoạt động ngoại giao quốc 
hội đa phương trên trường quốc tế, hình thành nên cục diện giao lưu quốc hội đối ngoại 
toàn diện và đa tầng lớp, trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng trong ngoại giao 
chung của Trung Quốc. 


Những năm gần đây, công tác giao lưu đối ngoại của Quốc hội Trung Quốc không 
ngừng phát triển. Trước hết thể hiện qua các chuyến viếng thăm được thực hiện với 
quốc hội nước ngoài liên tục tăng nhanh. Trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 
2008, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc - Ngô Bang Quốc đã tiến hành 10 chuyến viếng 
thăm đến quốc hội các nước, những chuyến viếng thăm của các nhân viên quốc hội lên 





đến 58 lần, rộng khắp mọi khu vực năm châu. Cũng trong thời kỳ này, có 109 chủ tịch 
quốc hội, phó chủ tịch quốc hội của các nước khác (nghị trưởng và phó nghị trưởng) 
cũng đã nhận lời mời đến thăm Trung Quốc. 


Thứ hai, Quốc hội Trung Quốc và quốc hội nhiều nước khác đã thiết lập rất nhiều cơ 
chế giao lưu định kỳ. Bắt đấu từ năm 1981, khi Quốc hội Trung Quốc và Quốc hội châu Âu 
thiết lập cơ chế giao lưu, cho đến năm 2008, Quốc hội Trung Quốc đã cùng với quốc hội 
của hơn 10 nước thực hiện giao lưu cơ chế hóa, trong đó bao gồm: Thượng nghị viện và 
Hạ nghị viện của Hoa Kỳ; Hội đồng Liên bang Nga; Thượng nghị viện và Hạ nghị viện của 
Duma; Thượng nghị viện và Hạ nghị viện của Nhật Bản; Quốc hội Hàn Quốc; Quốc hội Ấn. 


tdtp-Eeschviet su vn 


>_ Thích nghỉ với sự phát triển toàn cầu hóa, triển khai chính sách ngoại giao chung. 


Ngày 17 tháng 11 
năm 2009, Chủ tịch 
Trung Quốc Hồ Cẩm 
Đào đã tổ chức nghi lễ 
đón tiếp Tổng thống 
Mỹ Barack Obama tại 
Đại lễ đường Nhân 
dân Bắc Kinh. 





Độ; Hạ viện Australia; Quốc hội Canada; Quốc hội Anh; Quốc hội Liên bang Đức; Thượng 
nghị viện Pháp; Hạ nghị viện Ý; Quốc hội Nam Phi; Quốc hội Ai Cập và Hạ nghị viện Brazil 
vx. Quốc hội Trung Quốc cũng đã thiết lập mối quan hệ với quốc hội của 178 quốc gia 
trên thế giới và thành lập 98 tiểu ban hữu nghị với quốc hội các nước. 


Thứ ba, triển khai hợp tác tổ chức quốc hội mang tính khu vực và tính quốc tế, tham. 
gia các vấn để đa phương giữa các quốc hội. Cho đến năm 2008, Quốc hội Trung Quốc 
đã tham gia 12 tổ chức quốc hội quốc tế, trong đó bao gồm Đại hội đồng Liên minh Nghị 
viện thế giới; Hội đồng Nghị viện châu Á; Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương; 
Nghị viện Mỹ La tỉnh; Đại hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á; 
Hội nghị Chủ tịch Nghị viện Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương v.v„ và trở thành 
quan sát viên của tổ chức quốc hội ở ba khu vực. Năm 2004, Trung Quốc là nước đứng ra 
tổ chức Diễn đàn Nghị viện châu Á ~ Thái Bình Dương lần thứ 12 tại Bắc Kinh; năm 2008, 
Quốc hội Trung Quốc lại một lấn nữa tổ chức thành công Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - 
Âu lần thứ tại Bắc Kinh. 

Ngoại giao quốc hội luôn dựa vào ưu thế và đặc điểm của mình để đẩy mạnh ngoại 
giao đối ngoại, thúc đẩy hợp tác thương mại, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước, gặt 
hái được những thành quả to lớn và đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong cục 
diện ngoại giao chung của quốc gia. 


lao chính Đảng 


Là đảng cầm quyền của Trung Quốc - giao lưu đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc có vị trí vô cùng quan trọng trong ngoại giao chung của quốc gia và có một ý nghĩa 


Ngoạ 





si ns+m 


125 


Ngoại giao Trung Quốc < 





126 


Tháng 6 năm 2008, 
Hỏi nghị Đối tác Nghị 
viên Á - Âu lần thứ 5 
được tổ chức tại Bắc 
Kinh. 


rất to lớn trong việc đẩy mạnh sự phát triển trong mối quan hệ giao. 
lưu giữa Trung Quốc và các nước khác trên thế giới cũng như việc bảo 
vệ hòa bình thế giới. 


Giao lưu đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc sớm được 
bắt đầu từ trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. 
Sau khi Trung Quốc thành lập, do những ảnh hưởng của môi trường 
quốc tế lúc đó, đối tác trong giao lưu đối ngoại của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc chủ yếu là Đảng Cộng sản và Đảng Công nhân của các 
nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa. 

Năm 1982, Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã 
trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm và bài học trong công tác giao lưu 
đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặt vấn đề giao lưu đối 
ngoại của Đảng vào kế hoạch toàn diện trong quan hệ đối ngoại của 
Trung Quốc, tiếp theo tách riêng quan hệ của đảng và quan hệ của. 
quốc gia, đưa ra nguyên tắc dựa trên cơ sở độc lập tự chủ, hoàn toàn 
bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp đến vấn đề nội bộ 
của nhau để phát triển mối quan hệ quốc tế giữa đảng của các nước 
khác. Sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu tiến hành tiếp xúc 
rộng rãi và tăng cường giao lưu với chính đảng của các nước khác 
trên thế giới. Cho đến thời điểm trước khi Chiến tranh lạnh kết thúc, 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thiết lập các mối liên hệ cũng như 


h1 39 S3 


The 5* Asia-Europe Parliamentary Partnership Mee lØ 


10844 182001 rÐM ## 








>_ Thích nghĩ với sự phát triển toàn cầu hóa, triển khai chính sách ngoại giao chung _ 








127 


Tháng 8 năm 2009 
tại Bắc Kinh, Chủ tịch 
Quốc hội Trung Quốc - 
Ngõ Bang Quốc gặp 
gỡ Chủ tịch Đại hội 
đồng Liên minh 
Nghị viện thế giới ~ 
Gurirab. 





quan hệ ở nhiều hình thức khác nhau với hơn 270 chính đảng của hơn 110 quốc gia trên 
thể giới. 


Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, các lực lượng chính trị chia tách hoặc sáp nhập. 
Trên trường quốc tế, các chính đảng khác nhau về lập trường và chủ trương chính trị trở 
nên sôi động hơn. Thích nghỉ với sự thay đổi và phát triển của tình hình quốc tế, Đảng 
Cộng sản Trung Quốc thiết lập nhiều hơn nữa các mối liên hệ với nhiều chính đảng trên 
thế giới, đối tác giao lưu không ngừng gia tăng, các cấp bậc giao lưu cũng liên tục tăng. 
lên, nội dung giao lưu không ngừng phong phú thêm, lĩnh vực giao lưu ngày càng được 
mở rộng. Đến năm 2008, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thiết lập và duy trì mối quan hệ 
hợp tác hữu nghị dưới nhiều hình thức khác nhau với 528 chính đảng và tổ chức chính trị 
ở 166 quốc gia và khu vực trên thế giới. Mỗi năm, các chuyến thăm viếng lẫn nhau giữa 
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc và đoàn đại biểu chính đảng của các nước khác 
lên đến mấy chục lần, trở thành sợi dây gắn kết quan trọng thúc đẩy tăng cường hiểu biết 
lẫn nhau. 


Ngoài ra, Trung Quốc còn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu đa phương giữa 
các chính đảng. Sau hai lần tham gia Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á lần thứ nhất 
vào năm 2000 và lần thứ hai vào năm 2002, đến năm 2004, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đã đứng ra tổ chức Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á lần thứ 3 tại Bắc Kinh, có 81 
lãnh đạo và đại biểu các chính đảng đến từ 35 quốc gia tham dự hội nghị, qua đó đã tăng 
cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính đảng các 
nước châu Á. 


Giao lưu đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã củng cố và tăng cường mối 
quan hệ với các chính đảng của những nước xã hội chủ nghĩa, làm phong phú và phát 
triển hơn nữa nội dung và hình thức trong mối quan hệ giao lưu với các chính đẳng của 


PPRNgoauuwuuyja 


›Trung Quốc < 











những nước đang phát triển, đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa mối 
liên hệ với các chính đảng chủ lưu của những nước phát triển, thông 
qua liên hệ và giao lưu với các chính đảng ở những nước chưa thiết 
lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc để thúc đẩy hiểu biết lẫn 
nhau, tạo điều kiện để những nước này thực hiện bình thường hóa 
quan hệ ngoại giao. 


Triển khai ngoại giao phi chính phủ, tăng cường hiểu 
biết lẫn nhau 


Ngoại giao phi chính phủ là ngoại giao giữa nhân dân các nước 
với nhau, khác với ngoại giao quốc tế chính thức giữa các tổ chức, 
lãnh đạo nhà nước, thông thường còn được gọi là ngoại giao kết bạn, 
cũng còn được gọi là ngoại giao giữa nhân dân với nhân dân. Ngoại 
giao phi chính phủ coi trọng việc tạo dựng sự hiểu biết và tin tưởng. 
lẫn nhau giữa nhân dân các nước, chú trọng việc liên lạc qua lại, nhấn 
mạnh việc xây dựng một tình hữu nghị qua hình thức giao lưu học 
hỏi vượt lên trên mọi lợi ích kinh tế chính trị thực tế. Ngoại giao phi 
chính phủ là đường lối quan trọng thúc đẩy mối liên hệ qua lại và 
hiểu biết lắn nhau giữa các quốc gia, vị trí quan trọng này càng được 


Tháng 9 nắm 2004, _ thể hiện rõ nét hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa. 
Hội nghị Quốc tế các 


chính đảng châu Â Trong quá trình triển khai giao lưu đối ngoại, Trung Quốc luôn 
lần thứ 3 đã được tổ _ coi trọng ngoại giao phi chính phủ và nêu rõ, ngoại giao cần phải tập. 
chức tại Bắc Kinh. trung vào nhân dân, gửi gắm vào nhân dân và đứng vào hàng ngũ 





tdtp-Eeschviet su vn 


Thích nghỉ với sự phát triển toàn cầu hóa, triển khai chính sách ngoại giao chung 








nhân dân. Để tăng cường hiểu biết của Trung Quốc đối với thế giới, mở ra cánh cửa lớn 
trong quan hệ đối ngoại của Trung Quốc, không lâu sau khi nước Cộng hòa Nhân dân. 
Trung Hoa ra đời, Trung Quốc đã thành lập Đại hội nhân dân Trung Quốc bảo vệ hòa bình 
thế giới (đến năm 1972 được sáp nhập với Hiệp hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung 
Quốc) và Viện Nghiên cứu đối ngoại nhân dân Trung Quốc. Để đẩy mạnh hợp tác kinh tế 
thương mại giữa Trung Quốc và nước ngoài, năm 1952 Trung Quốc lại thành lập Ủy ban 
xúc tiến thương mại Trung Quốc. Đến năm 1954, những tổ chức này đã cùng với hơn 
mười tổ chức phi chính phủ như Hội liên hiệp toàn quốc Trung Hoa; Hội liên hiệp phụ nữ 
toàn quốc v.v. thành lập Hiệp hội văn hóa đối ngoại nhãn dân Trung Quốc, đến năm 1969. 
được đổi tên thành Hiệp hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc (gọi tắt là Hiệp 
hội hữu nghị đối ngoại). Với tư cách một hiệp hội phi chính phủ, hiệp hội này đã luôn đẩy 
mạnh đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước, thúc đẩy hợp tác quốc tế, bảo vệ hòa 
bình thế giới, giao lưu kết bạn rộng rãi trên trường quốc tế và hình thành nên một truyền 
thống ngoại giao phi chính phủ. 


Vào thời kỳ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới vừa thành lập, trong môi 
trường quốc tế đặc thù, ngoại giao phi chính phủ đã phát huy vai trò “lấy kinh tế thúc đẩy 
chính trị, lấy ngoại giao phi chính phủ để thúc đẩy ngoại giao chính thức của quốc gia" để 
tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Trung Quốc và Nhật Bản, cải thiện mối quan hệ Trung 
Nhật, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ ngoại giao Trung - Nhật, từ đó thúc đẩy việc thiết 
lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Chính vì vậy, ngoại giao phi chính phủ 
luôn có một vị trí quan trọng trong lịch sử quan hệ đối ngoại của Trung Quốc. 

Sau khi cải cách mở cửa, đặc biệt là từ khi bước vào thế kỷ XXI đến nay, là cơ quan. 
chủ yếu trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại phi chính phủ, Hiệp hội hữu nghị 
đối ngoại luôn xoay quanh đại cục trong nước và quốc tế, xác định lĩnh vực triển khai hợp 
tác phí chính phủ là các nước lớn như Mỹ, Nga, Nhật và Liên minh châu Âu (tập đoàn nước 
lớn) và các quốc gia xung quanh, sau đó coi việc triển khai rộng rãi ngoại giao phi chính 
phủ với các nước đang phát triển là điểm xuất phát, coi triển khai ngoại giao đa phương. 
với các tổ chức phi chính phủ quốc tế là điểm mở rộng, cố gắng làm tốt phương châm 
chỉ đạo trong công tác với những nước chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, từ đó tạo nên 
môi trường xung quanh và môi trường quốc tế tốt đẹp để thực hiện mục tiêu của công 
tác ngoại giao, đó là phục vụ cho việc xây dựng kinh tế trong nước của Trung Quốc. Một 
ví dụ điển hình là khi mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản bước vào thời điểm khó. 
khăn, Hiệp hội hữu nghị đối ngoại đã cùng với 17 đoàn thể hữu nghị hai nước Trung - 
Nhật cùng tụ hội về Bắc Kinh và phát biểu “Tuyên bố hữu nghị ngoại giao phi chính phủ 
giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong thế kỷ mới” Năm 2005, Hiệp hội hữu nghị đối ngoại 
tiếp tục tổ chức cuộc gặp gỡ tại Tokyo với sự tham gia của 60 đoàn thể hữu nghị hai nước 
Trung - Nhật và tuyên bố “Kêu gọi hòa bình và láng giềng hữu nghĩ trong tình hình ngoại 
giao cấp cao của hai nước bị gián đoạn suốt một thời kỳ, Hiệp hội hữu nghị đổi ngoại đã 
luôn giữ vững sự ổn định trong mối quan hệ hai nước. 





129 


_ Ngoại giao Trung Quốc < 





130 





Tháng 1 năm 2001, 
“Tuyên bổ hữu nghị 
ngoại giao phi chính 
phủ giữa Trung Quốc 
và Nhật Bản trong thể 
kỷ mới" được phát 
biểu tại Bắc Kinh. 


Hoạt động thành phố hữu nghị quốc tế là con đường chủ yếu 
và hình thức quan trọng trong ngoại giao phi chính phủ. Cùng với 
sự phát triển của tiến trình hiện đại hóa Trung Quốc, tiến trình đô 
thị hóa có những đột phá lớn, giao lưu đối ngoại giữa thành phố và 
chính quyền của các thành phố khác trở thành đường lối quan trọng 
để Trung Quốc hòa nhập vào xã hội quốc tế, đồng thời cũng là một 
trong những sợi dây gắn kết quan trọng trong việc tăng cường mối 
quan hệ giữa Trung Quốc và nước ngoài. Kể từ năm 1973, khi thành 
phố Thiên Tân của Trung Quốc đi đầu trong việc cùng với thành phố 
Kobe của Nhật Bản kết giao Thành phố hữu nghị, cho đến năm 2008, 
Trung Quốc đã thiết lập mối quan hệ thành phố hữu nghị cùng với 
hơn 1.500 thành phố, tỉnh, bang ở 120 nước trên thế giới. Năm 1992, 
Hiệp hội hữu nghị đối ngoại của Trung Quốc đã phát động thành lập 
Hội liên hiệp thành phố hữu nghị quốc tế, và đến năm 1999 chính 
thức gia nhập vào Liên minh quốc tế chính quyền địa phương. Năm 
2008, Trung Quốc với tư cách là nước chủ nhà đã đứng ra tổ chức 
Đại hội thành phố hữu nghị quốc tế, hơn 70 đại biểu đến từ các tỉnh, 
thành, bang và người phụ trách Liên minh thành phố của hơn 30 
quốc gia và hơn 500 đại biểu đến từ hơn 50 thành phố của Trung 
Quốc đã cùng tham dự đại hội này. Hợp tác giữa các thành phố phát 
triển theo hướng từ song phương thành đa phương, xuất phát từ 
hình thức giao lưu nhân viên, dần dần mở rộng khắp các lĩnh vực như. 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội v.v., đã đẩy mạnh giao lưu và hợp tác 
giữa quốc tế và các nước trên thế giới trong nhiều lĩnh vực như kinh 
tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật và xây dựng thành phố v..... 


Thành lập hiệp hội hữu nghị và đẩy mạnh hữu nghị song phương 
là một trong những hình thức quan trọng trong ngoại giao phi chính 
phủ. Vào tháng 10 năm 1949, Trung Quốc đã thành lập hiệp hội hữu 
nghị cấp quốc gia đầu tiên, đó là Liên đoàn Hiệp hội hữu nghị toàn 
quốc Trung Quốc - Liên Xô (gọi tắt là Hiệp hội hữu nghị Trung - Xô, 
đến năm 1992 đổi thành Hiệp hội hữu nghị Trung - Nga). Năm 1963, 
để thích ứng với nhu cầu triển khai công tác hữu 
nghị phi chính phủ Trung - Nhật, Hiệp hội hữu 
nghị Trung - Nhật đã được thành lập. Hai hiệp 
hội này đã phát huy vai trò quan trọng trong 
việc thúc đẩy mối quan hệ Trung - Xô (Nga) và 
Trung - Nhật. Đến năm 2008, Trung Quốc đã 
thành lập 42 hiệp hội hữu nghị cấp quốc gia và 
khu vực như Hiệp hội Trung Quốc và Liên minh 
châu Âu; Hiệp hội hữu nghị Trung Quốc và các 
nước Ä Rập; Hiệp hội Trung Quốc và ASEAN; Hiệp 





>_ Thích nghĩ với sự phát triển toàn cầu hóa, triển khai chính sách ngoại giao chung. 








l1 


hội hữu nghị Trung Quốc và Trung Á; Hiệp hội hữu nghị Trung - Mỹ v„v.. 
ngoài ra còn thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị với 458 đoàn thể 
và tổ chức phi chính phủ trên 148 quốc gia, hình thành một mạng lưới 
ngoại giao phi chính phủ độc đáo, mang lại cho công 
tác ngoại giao phi chính phủ một sức sống mãnh liệt. 

Trong lịch sử ngoại giao của nước Cộng hòa. 
Nhân dân Trung Hoa, ngoại giao phi chính phủ đã 
phát huy vai trò không thể thay thế và chiếm một. 
vị trí vô cùng quan trọng. Ngày nay, ngoại giao phi 
chính phủ vẫn tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường. 
hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và nhân dân 
các nước trên thế giới, đẩy mạnh và tăng cường. 
hợp tác giao lưu giữa Trung Quốc và các nước trên 
thế giới trong các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, từ 
đó trở thành một sự thể hiện quan trọng trong việc 





Trung Quốc hòa mình vào thế giới. b1 den 


Tình hình quốc tế toàn cầu hóa mang lại cho ngoại giao đương hữu nghị quốc tế 
đại những thử thách chưa từng có. Cùng với việc đối phó với những _ Trung Quốc được tổ 
thử thách này, Trung Quốc cũng nhìn thấy được những cơ hội tiềm  “hứtHBácKnh 
tàng trong đó, tích cực đối phó và đưa ra khái niệm “ngoại giao. 
chung” tức là nhấn mạnh ý thức đại cục và ý thức toàn cục trong 
quan hệ đối ngoại. Mà trọng tâm vẫn là để tạo dựng môi trường quốc 
tế và môi trường xung quanh tốt đẹp cho việc xây dựng kinh tế trong. 
nước của Trung Quốc, từ đó góp phấn bảo vệ hòa bình thế giới, thúc 
đẩy cùng nhau phát triển, và để xây dựng một thế giới hòa hợp, hòa 
bình bền vững, cùng nhau phồn thịnh. 


TÌNH HÌNH KẾT GIAO THÀNH PHỐ HỮU NGHỊ 
CỦA TRUNG QUỐC VỚI CÁC NƯỚC 


1586. 

60p 
00 = 
bi ——n 
00p „H 

_ 

eo sai 

4p 1 

8° 1S 

°“=—= 8 


327 
Năm 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 








NGOẠI GIAO 
TRUNG QUỐC 


TRƯƠNG THANH MÃN 
Người dịch: ThS. NGUYÊN THỊ THU HẰNG 


Chịu trách nhiệm xuất bản: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG. 
Biên tập: THỊ ANH - TƯỜNG MINH 
Sửa bản in: BÁ KỲ - MINH KHÁNH 
Trình bày: MỘNG LÀNH 
Bìa: MINH HIẾU 


NHÀ XUẤT BẢN TỒNG HỢP TP. HỒ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, . 1, TP, Hồ Chí Minh 
ĐT: 38296764 - 38256713 - 38277326 
Fax: 84.8.38222726 - Email: tonghop@nxbhcm.com.vn 
Website: httpz//www.nxbhcm.com.vn - http⁄/wwwfiditour.com 


NHÀ SÁCH TỔNG HỢP. 
62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1,TP. Hồ Chí Minh. 
ĐT: 38256804 - Fax: 84.8.38222726 - Email: tonghop@nxhcm.com.vn 
Website: httpz/www.nxbhcm.com.vn - http//wwwwfiditour.com. 


In số lượng 2.000 cuốn. Khổ 15,5 x 23 cm. 
Tại: CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHUYẾN HỌC PHÍA NAM. 
'GPXB số: 79-12/CXB/60-04/THTPHCM cấp ngày 4/2/2012. 
In xong và nộp lưu chiểu quí 1 năm 2012. 


